Lời nhà xuât bản 


Bạn đọc thân mễn, 

Trong cuộc sông, chắc hăn không ít lần bạn gặp rắc rối với trí nhớ “đỏng 
đảnh” của mình. Bạn ra chợ nhưng quên mất mình cần mua những gì, bạn 
vào phòng thi nhưng vắt óc không nhớ ra công thức đã học đi học lại, bạn 
lên thuyết trình nhưng lại “đánh rơi” hết những nội dung đã luyện tập ở nhà, 
... Sau mỗi lần như thế, bạn không còn tin vào trí nhớ của mình nữa. Bạn 
cảm thây mình thật thua thiệt vì không được trời phú cho một trí nhớ tốt. 
Nhưng bạn có biết, trí nhớ có từ khi chúng ta mới sinh ra, nó phát triển hay 
tàn lụi, nó phong phú hay nghèo nàn phụ thuộc vào sự luyện tập của chính 
bạn. Vì thế, đừng tự ti vì bạn không có một trí nhớ tốt, chỉ là bạn chưa luyện 
tập đúng cách mà thôi. 

Cải thiện trí nhớ tưởng như rất trừu tượng, mơ hồ đã trở nên rõ ràng qua các 
phân tích cụ thể, cùng những ví dụ gân gũi, thiết thực trong cuỗn sách này. 
17 phương pháp ghi nhớ và những bài luyện tập thú vị sẽ giúp bạn tìm thấy 
con đường đề đưa những thông tin, con số, những công thức, những bài học, 
những lịch trình,... đi vào bộ nhớ dễ dàng và ở lại với bạn lâu nhất. Không 
còn phải lũng túng với sự đãng trí hay nhầm lẫn, bạn sẽ nhanh chóng biến trí 
nhớ trở thành công cụ hiệu quả trong học tập, công việc và cuộc sống. 

Chỉ với 10 phút luyện tập mỗi ngày, cùng óc hải hước vả niềm háo hức nâng 
cao trí nhớ, bạn sẽ phải bất ngờ trước tiềm năng ghi nhớ đặc biệt của mình. 


XIn trần trọng giới thiệu tới độc giả! 


Giới thiệu 

Trước nay, bạn vẫn tự nhủ mình không thông minh bằng nhiều người, nên 
bạn ráng sức chuyên cần để đạt được thành tích tốt. Và quả thật bạn đã thành 
công. Điều gì giúp bạn đạt được điều đó? Nhiều người quanh bạn và ngay cả 
chính bạn sẽ tự mặc định răng, bạn không xuất sắc øì mà chỉ là “cân củ bù 
thông minh” thôi. Nhưng đó chỉ là bề nỗi của tảng băng chìm. Cái giúp bạn 
thành công là sự thuần thục. Bạn đã găng công làm điều gì đó nhiều lần. Giải 
một bài toán khó. Ngẫm nghĩ một đoạn văn hay. Suy tư một vấn đề hóc búa, 
v.v... Những hành động lặp đi lặp lại, kiên trì, bền bỉ, khiến bạn thành người 
điêu luyện. Và trí nhớ đã chắp đôi cánh đề tất cả những øì bạn rèn giữa đạt 
đến thành công. Nhờ trí nhớ, những gì bạn học tập. tìm tòi khám phá được 
lưu giữ trong tâm trí bạn, để rồi tái hiện một cách nguyên vẹn mọi lúc mọi 
nơi. Đâu chỉ có bạn mà tất cả mọi người xung quanh, từ một em bé sơ sinh 
mới chào đời đến những bậc cao niên đều cân đến nó. 

Một em bé vừa ra đời dù chưa biết nói nhưng vẫn biết “lạ” nếu đó không 
phải là cha mẹ hay người quen của mình. Một học sinh vận dụng tất cả 
những øì mình đã học, đã tìm tòi để hoàn thảnh tốt bài thi. Một người con xa 
xứ nhiều năm bôi hồi xúc động khi nhận ra hình ảnh thân thuộc của quê 
hương qua cửa số máy bay. Tại sao họ làm được điều đó? Chỉ có thể nhờ trí 
nhớ mà thôi! Bạn đã từng làm gì mà không cần đến trí nhớ chưa? Mỗi buổi 
sáng, chúng ta thường lặp lại nhiều việc giỗng hệt nhau. Đó chính là một 


biêu hiện của trí nhớ dưới dạng thói quen. Rôi sau đó, bạn có thê rời khỏi 


nhà đi gặp một ai đó. Bạn có đề ý làm thế nào bạn đến được địa điểm mình 
cần đến, nhận biết người mình cần gặp, phát hiện món ăn bạn thường nấu 
hay món đồ bạn thường dùng? Đó chăng phải đều là biêu hiện của trí nhớ 
hay sao? Điều này khẳng định răng: ở nơi nào đó trong não của mỗi chúng ta 
có một kho chứa không lồ gồm những hình ảnh, sự việc, hiện tượng được 
liên kết bất biến theo thời gian và có thể được nhớ lại nêu như chúng ta biết 
kích hoạt nó đúng cách. 

Hãy thử tưởng tượng xem, một buổi sáng nào đó, bạn thức dậy và bỗng 
hoảng hốt giật mình khi không nhớ được điều gì hết, giống như cô nảng 
Lucy trong bộ phim tình cảm lãng mạn của điện ảnh ÄM⁄?ÿ 50 Fïrsf Dafes (tạm 
dịch: 50 lần hẹn hò đầu tiên). Nhưng thật tôi tệ khi chắng có anh chàng 
Henry nào ở bên cạnh giúp đỡ bạn. Bạn không biết mình đang ở đâu, không 
nhận ra bất cứ ai, không biết mình đã ăn cơm chưa, thậm chí bạn cũng không 
biết là mình vừa ngủ dậy hay chuẩn bị đi ngủ... Mọi sinh hoạt của bạn bị rối 
loạn. Tất cả mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, và thậm chí bạn còn không hiểu 
người khác đang nói gì. Tất cả đều phải làm lại từ đầu nhưng bạn lại không 
biết bắt đầu từ đâu. Mới chỉ tưởng tượng đến đấy thôi chắc bạn đã cảm thấy 
ớn lạnh. Nếu có một ngày như thế, quả thật là một thảm họa! 

Tất nhiên đây chỉ là giả thiết, nhưng cũng đủ cho thấy vai trò đặc biệt quan 
trọng của trí nhớ trong đời sống và hoạt động của con người. Nếu không có 
trí nhớ thì không có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm thì không thể có bất 
cứ một hoạt động nào, đặc biệt là quá trình phát triển tâm lý, tính cách con 


người. 


Tuy nhiên, trí nhớ của mỗi người không giống nhau. Có người nhớ tốt vẫn 
đề nảy, có người lại nhớ tốt vấn đề kia, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn 
rằng người nào có trí nhớ tốt hơn, người đó sẽ làm được nhiều việc hơn và 
nhiều khả năng thành công hơn. Bạn sẽ thây rõ điều này trong chính lớp học 
của mình. Từ những môn xã hội như Văn, Sử, Địa cho đến những môn tự 
nhiên như Toán, Lý, Hóa, tất cả đều đành sự ưu ái cho người có trí nhớ tốt 
hơn. Nếu nhớ được nhiều công thức Toán, Lý, Hóa, bạn sẽ vận dụng đề làm 
bài tốt hơn, nhanh chóng hơn và quan trọng là đạt điểm cao hơn. Nếu thuộc 
nhiều câu thơ, các sự kiện lịch sử, kết hợp với sự nhịp nhàng trong câu từ, 
bạn sẽ làm bài môn Văn, Sử, Địa tốt hơn, trôi chảy và có sức thuyết phục 
hơn. Đặc biệt, khi bạn rời ghế nhà trường bước vảo cuộc sông thì ưu thế này 
cảng thể hiện rõ rệt. 

Trong công việc, người có trí nhớ tốt hơn thường sẽ tiếp thu nhanh hơn, vận 
dụng chúng vảo công việc hiệu quả hơn, từ đó khắng định được vị thế cũng 
như năng lực của mình. Tôi lây ví dụ trường hợp của một quản trị viên tập sự 
ở một tập đoàn đa quốc gia. Trong 12 tháng đảo tạo của chương trình, anh ta 
được luân chuyền qua tất cả các phòng ban. Anh ta và đồng nghiệp của mình 
được đảo tạo, huấn luyện và giao thực hiện những dự án nhỏ như một bài 
kiểm tra năng lực. Vì khả năng ghi nhớ có hạn nên dự án của anh ta không 
đạt mục tiêu đề ra. Kết quả thật đáng buôn, anh ta bị loại khỏi chương trình. 
Anh ta thất vọng, buồn bã tự trách mình tại sao không cô găng ghi nhớ vận 
dụng tốt hơn những điều được học. 


Đó chỉ là một trong vô vản những tình huống cho thấy trí nhớ tốt quan trọng 


đến nhường nảo. Vì lẽ đó, nhiều lúc bạn thâm nghĩ “giá mình có được trí nhớ 
tốt như anh ây thì hay biết mấy.” Vậy có bao giờ bạn tự hỏi trí nhớ tốt có thể 
do luyện tập mà thành không? 

Con người chúng ta khi sinh ra đều được tạo hóa ban tặng một bộ óc với 
nhiều khả năng khác nhau. Tùy thuộc vào đặc điểm của bộ não mà mỗi 
người có khả năng lưu giữ hay đơn giản là ghi nhớ khác nhau. Tuy nhiên 
không phải vì thế mà những ai bâm sinh có trí nhớ không tốt bi quan về 
mình, bởi chúng ta vẫn có thể tăng cường trí nhớ bằng cách rèn luyện. 

Trong một buổi giao lưu tại Việt Nam năm 2010, Eran Katz — người lập kỷ 
lục Guinness về trí nhớ có thể nhớ được một dãy số gồm 500 chữ số chỉ sau 
một lần đọc - đã cho biết: “Một trí nhớ tốt là tài sản quan trọng nhất. Nó là 
công cụ hữu hiệu mà chúng ta có được, vì thế chúng ta cần phải đầu tư, rèn 
luyện và nuôi dưỡng nó thích đáng.” Như vậy trí nhớ tốt giỗng như một quỹ 
đâu tư, nếu ta biết cách quản lý, điều tiết hợp lý thì nó sẽ ngày càng sinh lợi. 
Ngược lại, nêu ta bỏ quên hay điều tiết thiêu khoa học thì nó không chỉ trở 
về con sô 0 mà còn khiến ta bị phá sản, nợ nân. Bạn có thê phản biện rằng trí 
nhớ chứ đâu phải tiền bạc mà bị suy giảm hay mất đi theo thời gian, đó là 
yếu tố bẩm sinh. Nhưng thực tế bộ nhớ của bạn sẽ dần ì trệ và lão hóa khi 
bạn không buộc nó “làm việc” thường xuyên và nếu có sự tập luyện, trí nhớ 
sẽ liên tục được cải thiện và nâng cao. 

Trong cuốn Bí mật của một trí nhớ siêu phàm, Eran Katz đã tiết lộ: “Tôi sinh 
ra không có năng khiếu đặc biệt. Khả năng nhớ của tôi đều do tập luyện từ 


nhỏ... Phần lớn chúng ta cho đến cuối đời đều chỉ sử dụng được khoảng 


10% khả năng ghi nhớ của mình.” Chỉ có 10% thôi, như vậy 90% còn lại bị 
bỏ phí. Vậy tại sao chúng ta lại hoang phí khối tài sản không lồ mà tạo hóa 
đã ban tặng như vậy? 

Có thê đến đây, bạn sẽ nhủ thầm: “Nói thì hay lắm nhưng liệu có phương 
pháp cụ thê nào để cải thiện trí nhớ không mới là quan trọng chứ?” Vâng, đó 
chính là lý do tại sao cuốn sách này ra đời. Những phương pháp, lời khuyên 
từ các chuyên gia hàng đầu thế giới về trí nhớ sẽ giúp bạn làm giảu thêm 
“quỹ đầu tư” của mình vả có được một trí nhớ “siêu phàm” như bạn mong 


muôn. 


CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA 
HỌC VẼ TRÍ NHỞ 


1. Trí nhớ là øi? 





Từ đầu cuốn sách, chúng ta liên tục bàn luận và nhắc đến “trí nhớ”, nhưng 
rốt cuộc “trí nhớ” là gì? 

Trí nhớ có thê hiểu đơn giản là khả năng lưu giữ thông tin, không chỉ là đặc 
quyên của con người mả tồn tại ở cả động vật. Tùy theo độ phức tạp của bộ 
não mà mỗi loải vật có những cấp độ nhớ khác nhau. Các cấp độ này được 
biểu hiện qua các hành động, tập tính hay thói quen như các loài chim hàng 
năm vẫn vượt hàng ngàn cây số bay từ phương Bắc về phương Nam tránh 
rét, đàn voi khi sông trong môi trường hạn hán vẫn nhớ và tìm tới nơi dồi 


dào thức ăn và nước uông,.. 


Nhưng khác với loài vật, trí nhớ của con người phức tạp và đa dạng hơn. Bởi 
nó luôn đi kèm với nhận thức. Thực tế, trí nhớ gồm ba quá trình chính sau: 
Quá trình ghi nhận: Là khả năng ghi lại thông tin nhờ quá trình hưng phấn 
ở những vùng tương ứng của bộ não trước các kích thích thực tại: càng chú ý 
và thích thú với kích thích bao nhiêu, quá trình ghi nhận càng chắc chăn, rõ 
ràng bấy nhiêu. Quá trình ghi nhận có thể chủ động, tích cực, có thê không 
chủ định, vô thức. 

Quá trình lưu trữ (bảo tồn): Là quá trình hình thành những đường liên hệ 
tạm thời duy trì dẫu vết của những kích thích đã tác động vào não. Kích 
thích càng mạnh, càng lặp lại nhiều lần thì quá trình lưu trữ càng bên vững. 
Quá trình tái hiện (nhớ lại): Là quá trình khôi phục lại những thông tin đã 
được lưu trữ. Sự tái hiện xuất hiện dưới hai hình thức: 

Nhận lại: Thông qua các giác quan, nhận ra những đối tượng đã kích thích 
trước kia, nay đang trực tiếp tác động vào các giác quan. Ví dụ: Nhận ra một 
người quen trong đám đông. 

Hiện lại: Kinh nghiệm và tri thức cũ, không cần thông qua tri giác đối tượng 
kích thích trước kia vẫn có thê hiện ra trong óc, không cần sự có mặt trực 
tiếp của chúng. Ví dụ: Hiện lại khuôn mặt của ba mẹ mỗi lúc nhớ nhung. 
Chính vì vậy, trí nhớ là guả trình tâm lý phản ảnh những kinh nghiệm, tri 
thức của con người bằng cách ghi nhận, bảo tôn và tải hiện lại chúng dưới 
dạng biểu tượng, ỷ niệm và ý tưởng. 

Trí nhớ phản ánh bản thân hiện thực được con người tích lũy thông qua kinh 


nghiệm và biên chúng trở thành vôn riêng của mình. Tóm lại, trí nhớ là sự 


tổng hoà của nhiêu yếu tô phức tạp. Nếu như nhận thức là cơ sở để con 
người nhận biết thế giới, từ đó tìm ra cách phù hợp để tác động vào thê giới 
nhăm đem lại hiệu quả cao nhất thì trí nhớ là công cụ để những nhận biết đó 
được lưu trữ, từ đó tiếp tục phát triển hoàn chỉnh hơn trong những giai đoạn 
sau này. Và cũng chính trong quá trình ghi nhớ, nhờ nhận thức, chúng ta biết 
lựa chọn, tập trung vào một khía cạnh nào đó, bỏ qua tật cả những điều còn 
lại, thúc đây quá trình chọn lọc hiệu quả và kích thích mong muốn chi nhớ 


trong môi con người. 


2. Nguyên nhân gây suy giảm trí 
nhớ 





Suy giảm trí nhớ tuy không gây hại cho sức khỏe nhưng đem lại rất nhiều 
phiên toái và khó chịu cho mỗi chúng ta. Bạn đến lớp và chợt nhận ra mình 
đã để quên cuốn vở ghi chép ở nhà. Và nếu được ưu ái gọi lên bảng trả bài, 
bạn sẽ làm sao? Hay một anh bạn trong lớp cuống cuồng lao vào lớp cho kịp 
giờ học trong bộ quần áo xộc xệch... Những phiền toái ấy xuất phát từ rất 
nhiều nguyên nhân. Việc xác định rõ các nguyên nhân sẽ giúp bạn có những 


biện pháp phòng tránh và ghi nhớ hiệu quả, đồng thời giúp mang lại những 


giây phút dễ chịu, thoải mái hơn cho cuộc sống của mình và những người 
xung quanh. 

Nguyên nhân khách quan 

Những nguyên nhân thuộc dạng này thường là do bệnh lý hoặc tai nạn. Nó 
bao gồm các nguyên nhân khó tránh như: suy giảm trí nhớ do tuổi tác; đột 
biến gen; rối loạn giâc ngủ; rối loạn tăng động giảm chú ý (Tên tiếng Anh: 
ADHD- TyperacHvity and attention deficit đisorder) (Khoảng 4% học sinh 
mắc phải bệnh lý này); các bệnh như thiêu năng tuần hoàn não, thoái hóa não 
(như bệnh Alzheimer), u não, viêm não siêu vI..., chân thương vùng đầu do 
ta nạn. 

Ngoài ra, còn có những nguyên nhân có thê xuất phát từ những thói quen 
xâu của con người nhưng xét về mặt tông thể vẫn xếp vảo dạng khách quan. 
Đó là các bệnh như tai biến mạch máu não, các bệnh lý về gan, tuyến giáp, 
rỗi loạn giấc ngủ do stress. Đồng thời việc sử dụng một số loại thuốc như: 
gây mê, thuốc chỗng trầm cảm, thuốc ngủ, thuốc gây nghiện lâu ngày cũng 
có thể gây suy giảm trí nhớ. 

Cuôi cùng cân phải kế thêm căn bệnh trầm cảm mà nguyên nhân của nó chủ 
yếu đến từ các yếu tô khách quan. Bản chất của trầm cảm là khiến người 
bệnh thờ ơ, không chú ý đến xung quanh, giảm quan sát, có cảm giác mất 
năng lực trong cuộc sống. Do đó, bệnh nhân trầm cảm không buôn để ý đến 


bất cứ thứ gì, và đương nhiên suy giảm khả năng ghi nhớ. 


( ??”? 





Nguyên nhân chủ quan 

Đây mới là nguyên nhân chính khiến bạn bị suy giảm trí nhớ. Chính thói 
quen sống không khoa học khiến cơ thể bạn bị tồn hại nghiêm trọng. Lỗi 
sống thiếu lành mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực và trí lực của bạn. 
Có thê kế đến những thói quen có hại thường hay gặp dưới đây. 

Uống rượu: Nghiện rượu, nhất là rượu mạnh, chính là tác nhân gây nên 
những tôn thương rất khó, thậm chí là không thê phục hồi ở não bộ. Việc 
uống rượu thường xuyên không chỉ làm cho trí óc của bạn thường xuyên 


thiêu minh mân đê làm việc và học tập tôt mà còn là tác nhân góp phân gây 


ra các bệnh về gan. 

Thức khuya: Đêm là thời gian nghỉ ngơi để não sàng lọc vả sắp xếp lại 
những thông tin, ký ức đã diễn ra ban ngày. Nếu bạn thức khuya, thay vì 
được nghỉ ngơi, não bạn lại phải hoạt động. Điều này khiến cho chức năng 
ghi nhớ của não bị rối loạn. Một giấc ngủ đủ và sâu sẽ cải thiện chức năng 
của não, bảo vệ não tránh nguy cơ suy giảm trí nhớ. Không chỉ vậy, đề thức 
được khuya, nhiều bạn sử dụng các loại thức uống kích thích như cà phê, 
trà.... Việc sử dụng thường xuyên các loại thức uỗống này một cách không 
phù hợp khiến tinh thân bạn luôn căng thắng vả các tế bào thần kinh mau 
chóng bị lão hóa. 

Thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất độc hại: Việc thường xuyên ăn 
các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, phẩm màu độc hại sẽ khiến cho cơ 
thể bạn tích tụ các hóa chất. Lâu ngày chúng sẽ tấn công cơ thể, trong đó có 
não bộ. 

Hút thuốc: Nghiên cứu khoa học đã chứng minh răng, những người nghiện 
thuốc nặng có vẫn đề về trí nhớ nhiều hơn những người không hút thuốc. 
Với mỗi lần hút, chất nicotin có trong thuốc lá sẽ tích tụ ở não từ 3- 5 phút. 
Lâu dân, chúng sẽ làm co hẹp các mạch máu, khiến não bộ kém nhạy bén và 
chức năng ghi nhớ giảm. Không chỉ vậy, nó còn là nguyên nhân chính gây ra 
các bệnh tai biễn mạch máu não, các bệnh về gan. 

Thường xuyên tiếp xúc với môi trường thiếu oxy: Thói quen trùm kín 
chăn khi ngủ hay ở lâu trong phòng đóng kín cửa sẽ khiến lượng oxy cung 


cấp cho cơ thể quá ít trong khi lượng CO2 lại gia tăng. Tình trạng thiếu oxy 


kéo dài sẽ khiến các tế bào não hoạt động kém linh hoạt, dễ bị tôn thương. 
Sử dụng điện thoại quá nhiều: Ngày nay điện thoại di động là một vật 
dụng không thể thiếu đối với con người. Nếu bạn là một tín đồ công nghệ (sử 
dụng điện thoại đề nghe gỌI, nhắn tin, lướt web từ 5 ĐIỜ đồng hồ trở lên mỗi 
ngày), chính bạn đang tự tay phá hoại trí nhớ của mình. Bức xạ từ sóng điện 
thoại chính là một trong những tác nhân gây thương tốn cho các tế bào thần 
kinh và vùng trung tâm trí nhớ của vỏ não. Do đó, sử dụng điện thoại với tân 
suất cao sẽ lả một trong những nguyên nhân khiến não bạn đôi diện với nguy 
cơ giảm trí nhớ. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến hoạt động của những nhóm 


gen có liên quan đên bộ nhớ. 





Ngoài ra, một số nguyên nhân tâm lý như: stress, mất ngủ do căng thắng 


khiến khả năng ghi nhớ của bạn mai một dân theo thời gian. 


Tóm lại, dù đó là nguyên nhân khách quan hay chủ quan thì chúng đều có 
ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn. Nó cũng chính là khởi nguồn của 
rất nhiều những hậu quả khó lường mà chúng ta phải đối mặt do những thói 


quen xâu trong cuộc sông của chính bản thân môi người. 


3. Người trẻ và những biểu hiện suy 
ơiảm trí nhớ 





Bạn đã từng rơi vào tình trạng tự dưng quên mắt việc mình chuẩn bị làm, ra 
khỏi nhà một lúc lại băn khoăn không biết đã đóng cửa, tắt bếp ga, tắt máy 
tính chưa? Nếu bạn thường xuyên nhớ nhớ quên quên như vậy thì nó là 
những dấu hiệu cho thấy bạn đang có vấn đề về trí nhớ. 

Ngày nay, khá nhiều bạn trẻ mắc phải những điều tương tự như vậy. Không 
giống như người già, những vấn đề về trí nhớ của người trẻ thường liên quan 
nhiều đến quá trình ghi nhận. Do đó phân đông trong số họ bị suy giảm trí 


nhớ gân hay còn gọi là trí nhớ công việc. Những suy giảm này được biêu 


hiện qua một vài tình trạng phô biến: 

Đãng trí 

Có một câu chuyện kế về một nhà khoa học nổi tiếng thế giới loay hoay tìm 
mắt kính của mình. Ông tìm mãi, tìm khắp mọi nơi cũng không thấy. Khi đã 
thâm mệt, ông ngồi xuống nghỉ ngơi và cô gắng nhớ xem liệu kính của mình 
đang ở đâu và vô tình khi đưa tay lên trán ông đã phát hiện ra chiếc kính 
đang ở trên đầu mình. Câu chuyện này mô tả một biểu hiện của sự đãng trí 
mà bạn thường hay gọi đùa là “đãng trí bác học”. 

Đãng trí không phải là bệnh lý suy giảm trí nhớ mà chỉ là vẫn đề về trí nhớ. 
Nó là hiện tượng thường gặp ở giới trẻ. Đây là tình trạng ở mức độ thấp và 
được xem như dấu hiệu cảnh báo việc não bộ của bạn hiện đang quá tải. Nếu 
không nhanh chóng tìm cách cải thiện tốc độ thu nhận thông tin thì lâu dân, 
đãng trí sẽ chuyển sang những vấn đề khác nghiêm trọng hơn, gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn. 


Không tập trung hoặc tập trung kém 


` 
0,2, 


“lập trung trí tuệ, sảng khoái tinh thân” là slogan của một loại kẹo sing-gum 
được cho là giúp bạn tập trung hơn. Không biết tác dụng của nó ra sao nhưng 
rất được giới trẻ ưa chuộng. Điều này chứng tỏ có rất nhiều người trẻ như 
chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng kém tập trung hay không thể tập 
trung. 

Hiện tượng này có thê được biểu hiện thông qua việc ngồi trong lớp nghe 
giảng nhưng kiến thức của thầy cô chắng khác nào “nước đồ lá khoai” và đôi 


lúc bạn phải đề nghị thầy cô nhắc lại vì bản thân chăng nhớ được chữ nào 


trong đầu. Ngôi “tám chuyện” với bạn bè nhưng bạn lại để đối phương thao 


^ 32 


thao bất tuyệt còn mình “phiêu” tận đâu đâu. Thậm chí, kỳ thi đến gần nhưng 
tâm trí bạn lại treo ngược cành cây. Cứ mỗi lần đụng đến sách vở là những 
hình ảnh khác bỗng nhiên nhảy múa trong đầu như muốn trêu ngươi bạn. Và 
tệ hại nhất lả, ngay trong lúc làm bải thi, bạn sơ suất không đề ý đến những 
chi tiết nhỏ khiến bạn bị điểm kém hay bị đánh trượt. 

Không tập trung hay tập trung kém là hiện tượng không thê hoặc khó chú 
tâm vào công việc cụ thể, đặc biệt là các tiêu tiết, đồng thời rất dễ bị phân 
tán bởi những việc khác cùng xảy ra tại thời điểm đó. Bạn hoản toàn có thể 
kiểm soát được nó nếu biết được những biểu hiện sớm và ngăn chặn ngay từ 


đâu. 


HH 


Ắ 


s 


-+ 


TH 


.... 


Ẵ Ắ ¬ về” ca ụ 
cT _ 
ý ¬-ˆ4:› 





Hay quên 


Nêu tô chức một cuộc bình chọn từ ngữ được các bạn học sinh, sinh viên hay 


dùng để biện hộ cho lỗi lâm hay thiếu sót của mình, “quên” sẽ năm trong 
nhóm được bình chọn nhiều nhất. 

Đến lớp chưa kịp làm bài tập, không thuộc bài khi được thây cô giáo hỏi 
““Fại sao em không học bài?”, câu trả lời của hầu hết các bạn học sinh là: 
“Thưa thầy, em quên ạ!”. Mượn sách vở, tài liệu của bạn lâu ngày chưa trả, 
bạn nhắc hoặc đòi thì chắc chắn người cho mượn sẽ được nghe câu: “Mình 
quên mất.” Trước khi đi làm, bố mẹ đặn bạn phải dọn dẹp nhà cửa, nhưng 
khi họ trở về mọi thứ vẫn nguyên xi và lý do hiệu quả nhất để biện hộ cũng 
là “Con xin lỗi, con guên mất.” Thậm chí, hôm nay là sinh nhật bạn gái 
nhưng bạn chăng thể nhớ nỗi thì trong muôn ngàn lý do, lý do “anh guên” 
vẫn luôn đứng hàng đầu. 

Bỏ qua những lý do được dùng với mục đích chống chế thì quên là một cấp 
độ cao hơn của sự đãng trí. Nó xuất hiện trong công việc, học tập hay cuộc 
sống thường nhật. Nâu cơm nhưng lại quên cắm điện, ra khỏi nhà quên khóa 
cửa, gửi xe quên rút chìa khóa... Nếu như những việc đó xảy ra với tần suất 
thập thì đó là dấu hiệu của tình trạng căng thắng. 

Nhưng nếu việc này thường xuyên xảy ra thì bạn đang gặp vấn đề lớn về trí 
nhớ của mình rồi đây. Những dấu hiệu có thể bao gồm việc bạn cô găng học 
nhưng chăng được chữ nào vào đầu, học đâu quên đó, không nhớ mình vừa 
làm øì,... Những hiện tượng này chắc chắn sẽ khiến cuộc sống, công việc và 
học tập của bạn bị đảo lộn. 


Nhớ lẫn lộn... 





Nếu như hay quên làm cho bạn khó chịu thì nhớ lẫn lộn sẽ khiến bạn khó 
chịu gấp nhiều lần và gặp nhiều tai bay vạ gió. Nếu gặp các câu hỏi liên quan 
đến kiến thức đã quên béng mắt, ta thường có xu hướng bỏ qua chúng hoặc 
vớt vát băng cách “thà viết nhằm còn hơn bỏ sót”. Bạn chắc mẫm mình 
không bỏ sót câu nào và hoàn thành bài thi nhưng thực tế bài thi của bạn 


chăng khác nào kiêu “râu ông nọ căm căm bà kia”. Khi biệt mình sal, bạn sẽ 


có cảm giác nuôi tiếc, dăn vặt thậm chí thất vọng, trách cứ bản thân, bạn ước 
gì mình nhớ chính xác kiến thức lúc làm bài. Tâm lý này khiến tâm trí bạn 
rôi loạn và không thê tập trung vào bắt cứ việc gì khác. Không chỉ vậy, nó 
khiến bạn luôn bắt an khi làm việc gì đó: “Liệu mình có nhớ nhằm gì hay 
không?” và thường không tin tưởng vào bản thân và những việc mình làm. 
Cũng có nhiều người không nhận thức được mình sai nên nghĩ răng: thây cô 
thiên vị hoặc có nhằm lẫn gì đó. Chính điều này khiến bạn cảm thấy chán 
nản, có tâm lý không muốn học hành, suy nghĩ tiêu cực và kết quả càng ngày 
càng kém đi. 

Việc nhớ lẫn lộn có thể hiếm gặp ở người này nhưng lại thường xuyên tái 
diễn với người khác. Nhưng dù ít hay nhiều, nó vẫn là một vẫn đề về trí nhớ 
đáng quan tâm. Nó được coi là sự kết hợp giữa thói hay quên và sự thiếu tập 
trung. 

Việc chúng ta thường nhớ nhớ quên quên không phải vì trí nhớ chúng ta kém 
mả vì thiếu kỹ năng quan sát hoặc sự việc hiện tượng đó không đáng quan 
tâm. Cũng như việc bạn học đầu quên đây có thể là do bạn chưa thực sự tập 
trung vào bài học hay thiếu phương pháp học tập. Một phương pháp học tập 
đúng sẽ giúp bạn đạt được kết quả cao và nâng cao trí nhớ. Trong những 


phần sau tôi sẽ bật mí cho bạn một số bí kíp ghi nhớ hữu hiệu. 


4. Một số sai lầm khi cải thiện trí 





Học càng nhiều nhớ càng lâu 

Đôi khi bạn cảm thây mình không thông minh băng người khác, vì thế khi 
kỳ thi đến gân, bài vở còn nhiều, các kiến thức chồng chéo lên nhau, bạn ra 
sức học với suy nghĩ rằng cách duy nhất để tăng cường trí nhớ là học và học. 
Bạn học ngày, học đêm mà không dành cho mình chút thời gian ngơi nghỉ 
nào, thậm chí có những bạn còn suy nghĩ rằng: cứ học đã, thi xong tha hỗ 
nghỉ ngơi xả láng. Thế nhưng vừa học xong hôm nay, hôm sau kiến thức đã 
bay biến đâu mất. Vì thế, bạn càng ra sức học với cường độ cao hơn vì cho 


răng mình vân chưa đủ cân cù mà không biết răng điêu đó hoàn toàn phản 


tác dụng. 





Bộ não của chúng ta cũng cần nghỉ ngơi. Khi bị nhồi nhét quá nhiều, kiến 
thức sẽ trở nên “bão hòa” và việc học chỉ còn là hình thức. Bạn không thê 
tiếp thu được gì, chưa kế nhằm lẫn vẫn đề này sang vẫn đề khác. 

Vì vậy cần phải có thời gian cho trí óc bạn nghỉ ngơi, thư giãn. Nhưng bạn 
nhớ đừng chọn thư giãn băng cách đánh bải, cá độ bóng đá hay chơi điện 
tử... Những việc mà bạn tưởng như đúng đắn đó chỉ càng làm thân kinh của 
bạn căng thăng thêm. Tại sao bạn không lựa chọn cách đi dạo, tập thể dục 
nhẹ nhàng hay nghe một vài bản nhạc thú vị. Nó sẽ khiến bạn thây dễ chịu 


và thư thái hơn trước khi tiếp tục ngồi trở lại bàn học. 





Học thuộc lòng 

Ngay từ khi còn bé, khi mới bắt đầu đi học, chúng ta thường được các thây 
cô nhắc nhở “các em nhớ học thuộc bải trước khi đến lớp nhé!” hay cha mẹ 
dặn rằng “phải học thuộc bài và làm bài xong rồi mới được chơi.” Vì thế, 
chính những điều này đã nhen nhóm trong mỗi chúng ta về một phương pháp 
học tập găn liên với việc “học thuộc lòng”. Đã bao giờ bạn băn khoăn liệu 
“học thuộc lòng” có phải là một phương pháp tôi ưu? 

Nhiều bạn khẳng định cách nhớ đơn giản và hiệu quả nhất là học thuộc lòng. 
Họ chỉ cần học thuộc hết những øì thầy cô truyền dạy trên lớp hay kiến thức 
trong sách vở. Có nhiều bạn không ghi chép bài vở, lên lớp chếnh mảng và 


đến ngày thi, họ mượn vở của bạn bè đem sao chép rôi học thuộc. Thậm chí, 


nhiều bạn còn mượn cả đề cương môn học hay các bài tiểu luận của bạn bè. 
Họ chỉ cần “học thuộc và học thuộc” rồi đem những kiến thức đó vào phòng 
thi. Họ nghĩ đây là phương pháp “chắc ăn”, giúp họ không bỏ sót kiến thức 
nảo. 

Nhưng học tập cần nhiều hơn thê. Nó đòi hỏi một phương pháp thông minh, 
sự khéo léo, khả năng xử lý thông tin và áp dụng linh hoạt vào bài làm thay 
vì bê nguyên xi hay sao chép toàn bộ. Họ có thể buồn bã, không biết nguyên 
nhân tại sao mình lại thi trượt hoặc bị điểm kém. Họ học chỉ để trả bài, đề 
đôi phó và chọn bề nồi — điểm số — đề làm mục đích học tập của mình. Sau 
các kỳ thi hoặc các bài kiểm tra, kiến thức của họ lại trở về con số không. 
Việc học thuộc lòng mà không cần hiểu bải hay học vẹt làm não bạn trở nên 
thụ động và lười suy nghĩ. Khi quên một câu giữa đoạn hoặc gặp những câu 
đòi hỏi sự suy luận, bạn sẽ ngắc ngứ không thê tiếp tục mạch viết hoặc ngộ 
nhận các câu hỏi kia là kiến thức hoản toàn mới mẻ, như các bạn thường gọi 


đùa là kiêu “tủ đè chêt người”. 





Vì vậy muốn tránh tình trạng này, bạn phải xác định phương pháp học để 
nhớ nhanh và nhớ lâu. Hãy dành cả con tim vả khối óc của bạn vào mỗi bài 
học, đặt kiến thức, sự hiểu biết thay vì điểm số lên hàng đầu. Có như vậy trí 
nhớ mới càng ngảy càng được mải giũa, tôi rèn và được củng cô theo thời 
gian. 

Học càng khuya càng nhớ nhanh 

Khi kỳ thì đến sân, nhiều bạn học sinh, sinh viên ra sức học, thậm chí 
thường xuyên thức khuya. Lâu dần hình thành thói quen học về khuya. Họ 
biến mình thành “cú đêm” lúc nào không hay. 

Đối với họ, học khuya là phương thức tối ưu hiệu quả bởi họ cho răng: Càng 
về khuya không gian càng yên tĩnh, học vào thời gian này dễ tiếp thu, nhớ 
bài mau hơn. 

Nhưng bạn có biết “khoảng thời gian từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng là thời 
ølan mà cơ thể tạo ra các chất tái sinh, nâng cao hệ miễn dịch, đặc biệt con 
người có giấc ngủ sâu và tốt nhất trong khoảng từ 11 đến 2 giờ sáng”? 

Nếu không ngủ đủ giấc hoặc tự đảo lộn đồng hồ sinh học, cơ thể bạn sẽ dần 
mất khả năng đề kháng. Theo các chuyên gia về sức khỏe thì thức khuya 
không chỉ có hại cho trí não mà còn có hại cho sức khỏe nói chung. Đó là lý 
do tại sao họ khuyên chúng ta nên dành 7 đến 8 tiếng cho giấc ngủ chính vào 


ban đêm. 





Vì thế, việc học khuya khiến bạn khó tập trung vảo việc học trên lớp vào 
sáng hôm sau trong khi cơ thể bạn chưa kịp hoàn lại những năng lượng đã 
tiêu tốn từ ngày làm việc mệt mỏi hôm trước. Rất có thể bạn sẽ rơi vào trạng 
thái uê oải thiếu sinh khí, luôn lơ mơ buôn ngủ và tệ hại nhất là không thể 
tiếp thu bài giảng. Những gì bạn cô gắng học lại trở thành vô nghĩa. 

Thật thiêu khoa học! Bởi điều bạn cần là gia tăng trí nhớ chứ không phải 
nhôi nhét kiến thức vào đầu. 

Hãy đồng hành cùng các chuyên gia với những lời khuyên đơn giản, khoa 
học vả cực kỳ hiệu quả dưới đây cùng với các phương pháp rèn luyện để phù 


phép cho kiến thức “chui tọt” vào đầu. 


CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP 
RÈN LUYỆN TRÍ NHỚ 





Trong phân này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn phương pháp rèn luyện 
trí nhớ gồm L7 bước. Trừ hai bước đâu tiên và cuối cùng, các bước còn lại, 
bạn có thể tùy thích chọn lựa thứ tự sắp xếp phù hợp với bản thân. Chúng 
đều rất gần gũi và gắn liền với những hoạt động thường ngày của bạn. Nó 
không đòi hỏi những công cụ phức tạp mả chỉ cần bạn lồng ghép chúng vào 
các hoạt động học tập, công việc và cuộc sống. Nó đơn giản đến nỗi có thê 
khiến bạn thây đơn điệu, nhưng đừng vì thế mà bỏ đở. Hãy kiên trì, tin tưởng 
và làm theo, những điều đơn giản này sẽ giúp bạn trở thành người có “trí nhớ 
siêu phàm”. 

Bạn chỉ cần dành ra 10 phút mỗi ngày để luyện tập. 17 bước thần kỳ này sẽ 


dân trở thành một thói quen trong cuộc sông, giúp bạn xử lý thông tin nhanh 


chóng. 

Bạn đã sẵn sàng cùng chúng tôi bước vào hành trình luyện tập chính thức 
chưa? Bạn cảm thấy thế nảo? Háo hức, hồi hộp? Điều này rất quan trọng, bởi 
chỉ có thích thú, háo hức, bạn mới có động lực đề thay đổi bản thân. 

Tùy vào hoàn cảnh của mỗi người, chúng ta sẽ tự xây dựng được một thời 
gian biểu luyện tập hợp lý. Tôi cho rằng việc dành khoảng 10 phút mỗi ngày 
để luyện tập chắc chăn không gây ảnh hưởng nhiều hay xáo trộn cuộc sống 
của bạn. 

Bạn có thê luyện tập ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào, chỉ cần bạn tuân thủ 
đúng thời gian biểu mình đã đặt ra. Việc tuân theo thời gian biểu này cũng là 


một cách đê nâng cao trí nhớ. 


1. Sử dụng thường xuyên 





Trước khi muốn nâng cao trí nhớ, bạn phải rèn luyện tính chuyên cần và kiên 
trì. Những lời khuyên từ các chuyên gia tuy rất hay, bồ ích nhưng nêu bạn 
không vận dụng thường xuyên, những phương pháp này sẽ trở nên vô dụng 
đối với bạn. 

Ông bà ta từng dạy “Di đến đâu, học lâu cũng biết”, dù không thông minh 
nhưng nếu bạn chăm chỉ học tập rèn luyện thì hoàn toàn có thể tiễn bộ. 

Còn theo các nhà khoa học, khi lặp đi lặp lại một hành động nào đó từ 2] 
ngảy trở lên, nó sẽ trở thành một thói quen. Và chính những hạt giống thói 
quen bạn gieo sẽ nảy mâm và mang lại trái ngọt tính cách — là thành công, sự 


thoải mái trong công việc, học tập và cuộc sông của chính bạn. 





2. Khắc phục chứng hay quên 


XỈz 
“ 





Bạn muốn ghi nhớ nhưng lại hay quên. 

Nhưng làm sao bạn biết mình quên những điều đã không nhớ trước đó. Cái 
bạn nhớ được chỉ là những thông tin được lưu giữ trong trí nhớ gần mà thôi. 
Chính vì vậy việc khắc phục chứng hay quên là bước tiên quyết trước khi 
sang những bước tập luyện tiếp theo. 

Nguyên nhân chính của chứng hay quên 

Quá trình ghi nhớ của con người giông như một chiếc máy quay phim. Chất 
lượng hình ảnh phụ thuộc phân lớn vào người câm máy và các điều kiện 
ngoại cảnh. Thêm vào đó trong quá trình bảo quản, cuộn phim có thê bị trầy 
xước hoặc hư hại khiến thông tin chứa trong đó khó sử dụng được. 

Theo một hướng khác, bộ não chúng ta giống như một máy tính. Trong quá 


trình thu nhận thông tin mới, những thông tin cũ được đơn giản và tỉnh gọn 


lại. Điều này khiến cho chất lượng của thông tin cũ bị ảnh hưởng. Nội dung 
thông tin vẫn còn đó nhưng các mảnh ghép của thông tin đã bị thất lạc khiến 
cho bộ não không thê tái câu trúc lại thông tin. 

Một nguyên nhân khác xuất phát từ việc biến dạng thông tin bộ nhớ bao gồm 
cả việc ghi nhận và truy xuất thông tin. Trong các quá trình này, trí não phát 
hiện một phần trong thông tin bị lỗi hoặc không chính xác. Sự phát hiện này 
khiến trí não từ chối truy xuất hoặc ghi nhận toàn bộ những thông tin đi kèm 
theo sau đó. 

Việc phải tiếp nhận quá nhiều luông thông tin trong thời gian ngắn cũng 
khiến bộ não bị quá tải cục bộ - giảm khả năng ghi nhớ. 

Nó giống như việc bạn được yêu cầu học thuộc 100 từ tiếng Anh trong vài 
giờ. Bạn sẽ “tâu hỏa nhập ma” với khối lượng kiến thức lớn buộc phải nhớ 
trong thời gian ngắn. 

Nếu chúng ta vừa trải qua những việc đau buồn hoặc đang đối mặt với áp lực 
thì tinh thân sẽ căng thăng, làm cho quá trình ghi nhận, lưu giữ thông tin bị 
giảm sút nghiêm trọng. 

Bí quyết khắc phục 

Cách thức đơn giản và hữu hiệu nhất để cải thiện chứng hay quên là ghi ra 
giây. 

Hãy ghi chú những điều bạn muốn nhớ ra giây. Bạn cũng có thể ghi chú trên 
máy tính, điện thoại, thậm chí có thê ghi âm bằng giọng nói trên máy nghe 
nhạc. 


Bạn có thể mang những ghi chú này đi bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Những 


phương pháp ghi chú “công nghệ cao” là công cụ rất thuận lợi và hữu hiệu 
đề “nhắc nhở” bạn khi cân. 

Phương pháp ghi chú sẽ đạt hiệu quả cao khi bạn kết hợp với sự tưởng 
tượng. Các nghiên cứu cho thấy trí tưởng tượng và sự khôi hải giúp chúng ta 
cất giữ các thông tin quan trọng vào nơi chúng ta không bao giờ quên. 

Gắn một sự việc với một hoạt động thường xuyên cũng là một cách đề ngăn 
chặn quên lãng. 

Một phương pháp khác để “đối phó” với chứng hay quên là gắn thông tin 
cần nhớ với các gợi ý trực quan. Chúng càng trực quan sinh động bao nhiêu 


bạn càng dễ dàng ghi nhớ bấy nhiêu. 





Ví dụ, thứ Hai tuân tới là sinh nhật của mẹ. Bạn dự định làm một món quả 


thật ý nghĩa là một video clip tập hợp những bài hát và hình ảnh mẹ yêu 
thích. Việc đầu tiên bạn cân làm là thu thập các bải hát vả hình ảnh. Tuy 
nhiên, với thời gian biểu bận rộn của mình, bạn có thể quên béng mắt việc 
này. Hãy tạm thời thay bức ảnh bạn yêu thích thành bức ảnh mẹ bạn yêu 
thích và đặt chúng trên TV, kệ sách, hay bàn học để nhắc nhở trí nhớ của 
bạn. Để nhắc nhở thường xuyên, bạn có thể đặt một bức ảnh nhỏ trong cặp 
sách hay ba lô. 

Hiệu quả hơn, bạn có thể để nó trong ví, cài bài hát mẹ bạn yêu thích làm 
nhạc chuông điện thoại. Chúng sẽ nhắc nhở bạn mỗi khi bạn rút ví ra trả tiền, 
hay nhận cuộc gọi đến. 

Bạn cũng có thể ngăn chặn chứng hay quên băng cách tập trung và âm thanh 
hóa thông tin cần nhớ. Hãy nói lớn những gì bạn muốn lảm ngay tại thời 
điểm đấy. 

Cũng theo các nghiên cứu, điều tra, lỗi sông khép kín ít chia sẻ, trò chuyện 
hoặc lười suy nghĩ sẽ khiến trí nhớ của chúng ta bị giảm sút nặng nề. 

Vì vậy tích cực tham gia thảo luận, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, quan 
điểm, lối sống sẽ làm trí óc sắc sảo hơn và các kỹ năng của bạn cũng nhanh 
nhạy hơn. 

Cách ghi nhớ tốt nhất là không chỉ nghĩ đến sự vật, sự kiện mà nên nghĩ đến 
tình huống dẫn tới chúng. Cụ thể hơn, nên nghĩ đến hành động của bạn trong 
tình huống đó. 

Nhiều lần bạn cô găng nhớ về việc mình làm trước khi tình huống này xảy 


ra. “Mình về nhà, lên phòng thay đồ rồi đi tắm,...” Đó là cách thức đúng 


nhưng vẫn còn đơn giản. Bạn cần phải chỉ tiết hóa từng hành động trước đó. 
Càng chỉ tiết càng dễ nhớ lại những gì mình đã làm lúc ấy. 

Ví dụ trong trường hợp không thấy chùm chìa khóa, bạn hãy cố gắng nhớ lại 
chuyện gì đã xảy ra trước đó. Sáng nay bạn đi học muộn, vừa gửi xe bạn đã 
vội chạy lên lớp. Như vậy, rất có thê bạn đã quên không rút chìa khóa xe. 
Cũng có thê khi vội vã ngồi vào bản lấy vở ghi chép, bạn bỏ nó vảo cặp lúc 
nảo không hay. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần tìm kỹ trong ba lô hoặc 
cặp sách. 

Bí quyết khắc phục chứng hay quên trong thời gian thi cử 

Tính đãng trí đến vào đúng lúc ngôi phòng thi thì thật đáng tiếc. Bao công 
sức ôn luyện bỗng chốc tiêu tan. Khi rơi vào tình huống dở khóc dở cười 
nảy, bạn đừng quá lo lắng vì vẫn có cách để bạn xoay chuyền được tình thê. 
Điều quan trọng đâu tiên là bạn phải tự tin - tin rằng mình thành công. Hình 
dung sự thành công đó bằng những công việc, nhiệm vụ cụ thê bạn phải làm 
và cảm giác sung sướng khi vượt qua kỳ thi với điểm số hoàn hảo. 

Hãy hình dung tất cả những thông tin cần thiết đang được trải rộng ngay 
trước mắt. Bạn có thể cầm các đề mục, bài học, đưa chúng lên ngắm nhìn, 
đọc chúng một cách dễ dàng. Và trong thoáng chốc, tất cả những kiến thức 
đã học ùa về hỗ trợ bạn. 

Nếu phát hiện căng thăng, lo lắng đang tấn công trí óc, làm bạn không thể 
nhớ bắt cứ thứ gì, bạn chỉ cần thả lỏng người và thư giãn. 

Hãy hít thở thật sâu và nghĩ về điều tốt đẹp. Trước khi đôi mặt với những 


nhiệm vụ quan trọng và khó khăn như thi học kỳ, tốt nghiệp hay thi đại học, 


những hình ảnh về cuộc sống tươi đẹp sẽ giúp bạn thư giãn để tập trung tốt 
hơn. 

Nếu bạn cứ chìm trong nỗi sợ hãi, hậu quả kéo theo sẽ là những tiêu cực và 
hoảng loạn. Vậy thì bạn đừng có găng trốn tránh nó, hãy đánh lạc hướng nỗi 
sợ hãi hiện tại bằng cách tự tạo ra một nỗi sợ khác như bạn thấy cả một tòa 
nhà cao tầng đang đồ sụp lên đầu, máy bay rơi ngay bên cạnh. Nỗi sợ hãi 
ban đầu của bạn sẽ sớm kết thúc và bạn lại có thể áp dụng cách thức thư 


giãn. 





Còn một giải pháp khác cho bạn là hình dung một cái gì đó trở nên cực kỳ 
ngộ nghĩnh. Hãy hài hước hóa những sự vật, hiện tượng ngay trong tầm mắt 


bạn. Bởi chúng là một trong những tác nhân khiến bạn căng thắng, lo sợ. 


Bạn có thê biến thầy giám thị nghiêm nghị trở thành ông địa bụng phệ đang 
phe phây quạt, tưởng tượng những thí sinh xung quanh là những tiểu đồng 
tóc đề chỏm trái đảo. 

Những giải pháp nảy sẽ giúp bạn giải tỏa căng thăng và kiểm soát tinh thân. 
Khi cảm giác thoải mái thư giãn và tập trung tới thì những kiến thức cũng sẽ 
tự nhiên hiện ra. 

Điều quan trọng cuối cùng là hãy để tinh thần bạn luôn thoải mái, đừng tạo 
áp lực cho bản thân. Nếu bạn mặc phải chứng hay quên thì cũng đừng buôn 
rầu nản chí mà hãy chăm chỉ luyện tập. 

Hàng ngày hãy thực hành nhớ những điều đơn giản, bất cứ sự vật, hiện 
tượng nào đến với bạn. Có thể chỉ là nhớ thực đơn trong bữa điểm tâm, nhớ 
cảm giác đạt điểm cao lần gần đây nhất hoặc những ký ức tốt đẹp sâu đậm. 
Những thực hành đơn giản này sẽ giúp bôi trơn các đường dẫn hỏi phục trí 
nhớ. Không chỉ vậy, nó còn giúp trí óc bạn hoạt động nhanh nhạy hơn, ghi 
nhớ dễ dàng hơn. 

Trong phần tiếp theo, tôi sẽ đưa ra những giải pháp giúp bạn tập trung, một 


trong những rắc rôi lớn của nhiêu bạn học sinh sinh viên. 


3. Chú tâm 





Chú tâm (attend) là một thành tố quan trọng của trí nhớ. Chú tâm bao gồm 
Thái độ (Attitude) - Có gắng (Try) — Theo dõi, tìm kiếm (Track) — Cảm xúc 
(Emotion) — Thú vị, hấp dẫn (Nice) — Mục đích (Destination). Có thê nói, 
chú tâm là sự tập trung cao độ vào một sự vật, sự việc hay hiện tượng nào 
đó. 

Chú tâm là dạng cao hơn, phức tạp hơn so với nhận thức. Bạn có thê nhận 
thức về sự hiện diện của một người trong phòng nhưng phải chú tâm mới 
quan sát hết được những sự thay đối trong phong cách làm việc của người 
đó. Hoặc bạn nhận thức về sự tôn tại của cuốn sách nhưng phải chú tâm đọc 
mới biết được cuốn sách đó có nội dung thế nào. 

Như đã phân tích trong phân trước, một trong những nguyên nhân chính 


khiến cho trí nhớ của chúng ta trở nên nghèo nàn chính là tập trung kém. Khi 


mất tập trung, trí não của bạn hầu như không thể thu nhận hay nhớ được bất 
cứ thông tin nào. 

Hiện tượng này giống như việc bạn đang nghe thầy giáo hướng dẫn đề 
cương cuỗi kỳ nhưng tâm trí lại mơ tưởng về buổi tiệc sinh nhật cuối tuần. 
Đương nhiên kiến thức của thây cô lọt tai này và ra khỏi tai kia của bạn ngay 
lập tức. 

Thực tế, trí não của chúng ta không có khả năng lưu trữ thông tin không 
được nhận thức. Có nghĩa là khi không thu nhận đủ dữ liệu để tạo thành ý 
thức về sự vật hiện tượng, bạn sẽ không có động lực để nỗ lực ghi nhớ. Cho 
nên muốn ý thức và ghi nhớ được sự vật hiện tượng, bạn phải chú tâm. Có 
hai dạng chú tâm chính: tự nguyện và không tự nguyện. 

Chú tâm tự nguyện xuất phát từ sự quan tâm vốn có hoặc được găn liền với 
sự vật hiện tượng. Bạn không mất nhiều công sức làm việc này. Nó xuất phát 
từ những cảm xúc tự nhiên trong trí não. Nếu yêu thích âm nhạc, bạn sẽ dễ 
dàng chú tâm hay say sưa với những lời ca trong các bản nhạc bạn được 


nghe. 





Ngược lại, chú tâm không tự nguyện là dạng chú tâm được áp dụng với 
những sự vật hiện tượng mà bạn không thây thú vị. Chúng đòi hỏi bạn phải 
đầu tư nhiều nỗ lực mới có thể đạt được mục đích. Nếu môn Lịch sử không 
phải “øu” của mình, bạn sẽ phải nỗ lực hơn nhiều đề có thể nhớ được những 
sự kiện, nhân vật hay các con số thông kê. Nếu bóng đá không phải sở 
trường của bạn, thì việc ai đó thách đồ bạn về các trận đầu hay các cầu thủ 
nồi tiếng sẽ khiến bạn tốn khá nhiều “chất xám” đấy. 

Như vậy, chú tâm không tự nguyện là dạng chú tâm “ép buộc”. Nhưng để 
gia tăng trí nhớ của mình, bạn nên toàn tâm toản ý tập trung phát triển kỹ 
năng “ép buộc” nảy. Sau khi luyện tập, bạn sẽ nhớ mọi thứ dễ dàng hơn và 
sẽ vô cùng ngạc nhiên trước khả năng “nuốt trôi” những thông tin tưởng 
“khó xơi” trước đây. 


Những cách thức dưới đây sẽ đưa bạn đi sâu vào quá trình gia tăng kỹ năng 


chú tâm không tự nguyện và chắc chắn bạn sẽ thấy chúng không còn là 
những “ép buộc” đáng ghét nữa. 

Loại bỏ những tác nhân gây xao lãng 

Muốn gia tăng kỹ năng chú tâm không tự nguyện, trước hết bạn cần phải loại 
bỏ những tác nhân gây xao lãng. Vậy những tác nhân này là gì và làm sao để 
chúng ta có thể loại bỏ chúng một cách hiệu quả? 

Phiên nhiễu hay các yêu tố gây xao lãng là các tác nhân tồn tại rất nhiều 
xung quanh chúng ta. Khi cuộc sống con người ngày cảng đầy đủ, sung túc 
thì những yếu tô gây xao lãng sẽ cảng gia tăng. Đó có thể là những chương 
trình ca nhạc, phim ảnh, âm thanh của các phương tiện giao thông hay thậm 
chí là một mùi hương thoảng qua. 

Khôi đang kiểm tra lại bài vở để chuẩn bị cho buổi thi cuối kỳ vào tuần sau, 
thế nhưng âm thanh của bộ phim hấp dẫn đang trình chiếu trên TV văng 
văng bên tai. Không những thế, mùi thơm của món mực nướng từ dưới bếp 
bay lên khiến cậu mất hết cả tập trung. Lúc này Khôi không còn “hơi sức” 
đâu mà tập trung vào các con số. Trong đầu cậu chỉ toàn những cảnh quay 
sôi động và món mực nướng thơm lừng. Bạn đã bao giờ trải qua hoàn cảnh 
như Khôi — mắt hết tập trung như thế? 

Vậy làm sao để giảm thiêu và ngăn chặn điều này? 

Trước tiên, hãy cô găng tránh tất cả những yếu tố gây xao lãng “hấp dẫn” 
như Internet, chương trình TV, radio hoặc những câu chuyện phiếm. Bạn cần 
tìm một nơi yên tĩnh đề hết sức chú tâm vào môn học. Bạn cũng nên đề điện 


thoại ở chê độ rung, tắt hăn máy vi tính hoặc rời càng xa chúng càng tôi. 


Trong trường hợp bắt buộc phải làm việc trên máy tính, hãy ngắt kết nối 
mạng Internet hoặc dán dòng chữ: “Không vào mạng, không chơi game” 
phía trên màn hình máy tính. Chúng sẽ cảnh báo bạn mỗi khi bạn có dâu 
hiệu bị cám dỗ. 


Nêu có phòng riêng, bạn nên đóng cửa lại và treo một tâm biên “Đang học 


` 
^ x33 


bài — Xin đừng làm phiên” ở phía ngoài. Bạn phải luôn nhớ rằng “càng ít tác 
nhân cám dỗ, phiền nhiễu, cảng ít bị phân tâm.” 

Học cách điều khiến sự tập trung 

Đôi khi bạn gặp phải những tình huống bất ngờ, cần chuyển hướng sự tập 
trung kỊp thời vào thông tin, sự việc mới. Việc bạn phải làm là điều khiến sự 
tập trung đề thu nhận đây đủ thông tin mới. 

Bạn cần nhận thức được tầm quan trọng của thông tin cắt ngang và quyết 
định tạm gác lại thông tin hiện tại để ưu tiên tập trung vào chúng. 

Ví như khi bạn đang tập trung cao độ giải một bài toán khó thì có thông báo 
lịch thi học kỳ. Nếu bạn tiếp tục chú tâm vào bài toán mình thì sẽ bỏ lỡ mất 
thông tin về lịch thi. Dĩ nhiên, sau đó bạn sẽ gặp rắc rỗi với thông tin về địa 
điểm, thời gian diễn ra các môn thi. 

Bởi thể bạn cân thay đối sự chú tâm. Hãy tạm thời dừng dòng suy nghĩ dành 
cho bài văn để chuyển sang nghe ngóng thông báo về lịch thi học kỳ. 

Chỉ khi nào hoàn toản chú tâm, bạn mới có thê nhớ đây đủ các chi tiết trong 
thông báo đó. Nhưng đừng quên răng bạn cần nhanh chóng tập trung trở lại 
vào bài toán. Bạn nên ghi chú đề lưu lại các thông tin mới vừa thu nhận 


được. Bạn sẽ không bị phân tâm khi vừa phải suy nghĩ bài toán vừa phải 


canh cánh về lịch thi. Để rõ hơn về kỹ thuật ghi chú, bạn có thể theo dõi 
trong phân sau của cuốn sách. 

Tìm kiếm điểm hấp dẫn của những thứ cần nhớ 

Nhiều lúc bạn tự hỏi: Tại sao bạn đã cô găng hết sức nhưng thông tin vẫn 


không “đi” vào bộ nhớ của mình. 





Thực tế, ít quan tâm hay không hứng thú với thông tin có lẽ là nguyên nhân 
phô biến nhất của việc chú tâm kém. Khi đam mê, yêu thích một điều øì đó, 
bạn sẽ dễ tìm thây sự hấp dẫn vả cuốn hút ở nó. Nhưng có những thứ bạn 
không tài nào hứng thú nổi. 

Vậy phải làm sao để chuyền những điều không hấp dẫn thành hấp dẫn? 

Hãy đảo sâu gì bên trong mỗi sự vật hiện tượng. Bạn sẽ thây bên trong cái vẻ 
“xù xỉ” xấu xí không ưa của chúng là những điều hấp dẫn lý thú đang chờ 


bạn khám phá. 


Khi gặp một vấn đề khó, thay vì “tân công” trực diện, bạn nên đi từ dễ đến 
khó, từ những phần bạn thích thú đến phần “đáng ghét”. Đồng thời cân nhắc 
về lợi ích của nó. 

Bạn phải học về Lịch sử thế giới (với bạn nó chính là môn học “ru ngủ”) 
trong khi không có chút hứng thú nào. Thay vì miễn cưỡng “đối đầu” với nó, 
bạn nên bằng lòng chọn con đường vòng. Thử tìm xem liệu có phần nào bạn 
làm thấy thích thú không? 

Nếu yêu thích âm nhạc, bạn có thể đọc về tiểu sử các nhà soạn nhạc thiên tải, 
bạn sẽ ngạc nhiên và thán phục khi biết rằng nhạc sĩ Beethoven bị điếc hai 
tai mà vẫn viết nên Bản Giao hưởng Số 8, Bản Giao hưởng Số 9, Bản Lễ ca, 
những sonata cuối cùng: Liên tâu cho đàn piano và Tứ tâu - những tác phâm 
vĩ đại nhất của ông. 

Nếu bạn tìm hiểu lịch sử bóng đá thê giới, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với 
thông tin thú vị: Chiếc còi được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1878 trong 
trận đầu giữa Nottingham Forest và Sheffield Norfolk. Thẻ vàng, thẻ đỏ 
được sử dụng lần đâu tiên tại Giải vô địch bóng đá thế giới năm 1970 sau vụ 
náo động tại trận đấu giữa Argentina vả Anh tại Giải vô địch bóng đá thế 
giới 1966, V.V... 

Sau những khám phá mới mẻ ấy, bạn sẽ cảm thây lịch sử thời trung — cận đại 
không khô khan như bạn nghĩ và bắt đầu cảm thây hứng thú với nó. Thậm 
chí bạn muốn quay trở lại phần lịch sử cổ đại đề tìm hiểu xem thời đó chơi 
thể thao hay trình diễn âm nhạc như thế nào. Bạn sẽ có thiện cảm với môn 


học nảy lúc nào không hay đây. 


Bạn đừng chỉ dựa vào tiêu chí thích thú đề chọn nội dung học. Hãy xác định 
mục đích và tìm tòi lợi ích của môn học, tôi tin rằng bạn sẽ có động lực học 
tập mạnh mẽ hơn nhiều. 

Nếu như bạn cảm thấy “đuôi sức” với môn Văn học cũng đừng đánh mất 
ước mơ viết được những tác phẩm trứ danh, được dịch ra hàng chục thứ 
tiếng, sau đó được dựng thành phim và được nhiễu người ngưỡng mộ trong 
tương lai không xa. 

Có lẽ không ít lần bạn chán ngán với những con số, những phép tính vô vị 
của môn Toán? Vậy làm sao bạn có thể tiếp tục học nó? Hãy nghĩ rằng các 
công thức đó sẽ giúp bạn giải được những bài toán kinh tế hóc búa. Sau này, 


bạn có thể trở thành nhà đầu tư tài ba và thông minh trong giới doanh nhân. 





Băng cách tìm kiêm những điêm hâp dân và lợi ích của các thông tin, bạn sẽ 


ghi nhớ chúng dễ dàng hơn. 

Có thể khi mới bắt đầu, bạn cảm thây khó khăn, nhàm chán, thậm chí mệt 
mỏi. Nhưng đừng bỏ cuộc! Hãy bắt đầu từng bước và tin tưởng rằng bất kế 
điều gì cũng có sự thú vị riêng. Chỉ cần bạn tỉ mỉ quan sát, dừng lại đánh giá 
cảm xúc và trí óc của bản thân theo từng giai đoạn, tôi tin rằng bạn sẽ thấy 
điều tưởng như không hấp dẫn cũng có những thú vị riêng. 

Cuộc sống này có vô vàn điều thú vị, hãy tìm tòi để phát hiện ra những vẻ 
đẹp lung linh ân đẳng sau nét thô ráp của chúng. 

Kiểm soát sự đâu tranh nội tâm 

Có một nguyên do khác khiến bạn không thể tập trung vảo thông tin cần ghi 
nhớ: rất có thể tâm trí bạn đang bị một suy nghĩ khác “quấy rầy” hoặc chi 
phối. Nó lôi kéo, làm phiền, thậm chí phá rối, ngăn cản bạn tiếp cận thông 
tin cần nhớ. 

Nam đang cô gắng chăm chú nghe cô giáo giảng bài môn Hóa, nhưng trong 
đầu cậu. bài tập Vật lý học thêm chiều nay mà cậu chưa kịp làm đã choán hết 
tâm trí. Không những thê, cơn đói cồn cào vảo tiết cuối khiến cậu không thê 
không nghĩ đến các món ăn, băn khoăn không biết trưa nay mẹ sẽ nâu món 
gì. Đầu óc tràn ngập những suy nghĩ không đúng giờ đúng việc như thê, 
Nam không tài nào tập trung vào bài giảng trên lớp được. 

Một khi bị phân tán tư tưởng bởi sự tranh chấp giữa các ý nghĩ, cách tốt nhất 
là tạm thời đưa chúng ra khỏi đầu bằng phương pháp “chia để trị”. Nam đã 
viết suy nghĩ của mình ra giấy để xem xét từng việc và dần dân kiểm soát 


được suy nghĩ và sự xao lãng của mình. Bạn hoàn toàn có thê áp dụng 


phương pháp này đối với bản thân, hãy dành thời gian lên lịch cho quá trình 
giải quyết từng việc hay lập trình cho trí óc mình chú tâm vào mỗi công việc 
trong từng thời gian nhất định. 

Bằng cách này, đầu óc bạn sẽ được giải thoát khỏi sự tranh chấp của các ý 


nghĩ và rảnh rang dồn sự chú tâm vào vẫn đề cần tập trung ngay lập tức. 
Bài tập 


Dưới đây là một số bài tập ngắn giúp bạn rèn luyện khả năng chú tâm của 
mình. Hãy thực hiện mỗi yêu cầu sau với thời gian tối đa 2 phút. 

1. Nhà Mai có 5 người con, chị cả tên là Hai, chị hai tên là Ba, thăng tư tên 
là Năm, thăng năm tên là Sáu. Hỏi Mai là con thứ mây trong nhả? 

2. Xe khách Bắc Nam khởi hảnh từ Sài Gòn lúc 10h với 10 hành khách trên 
xe. Đến 11h bạn bán vé cho thêm 5 người nữa. I1h30 có 2 người xuống xe. 
11h45 thêm 7 người lên xe. 13h30 đến Bình Thuận có 10 người lên. 14h đến 
Mũi Né, 5 người xuống xe. 17h đến Nha Trang có 15 người lên xe. 21h, tại 
Diêu Trì có 5 người xuống, 7 người lên. Đến Quảng Nam lúc 6h, có 25 
người xuống, 20 người lên. Hỏi xe dừng đón khách tại bao nhiêu trạm? 

3. Hãy mở tivi vừa đủ nghe, mở radio bên cạnh, đồng thời đặt một cuốn số 
ghi chú và một cuốn sách. Ghi lại những gì tivi đang đề cập, radio đang phát 
và thông tin cuốn sách đang đọc. 

4. Xem các đoạn quảng cáo, bộ phim rồi tìm những chỉ tiết vô lý trong đó 
(chắc chắn bạn sẽ tìm ra khá nhiều chi tiết không hợp lý.) 


5. Tàu điện đi với vận tốc 100km/giờ, vận tốc gió là 2km/giờ. Hỏi khói của 


tàu điện bay theo hướng nào? 

6. Ngồi vào bàn học liệt kê ra giấy những vật dụng có trong nhà bếp. Sau đó 
vào nhà bếp quan sát những vật dụng còn thiếu. Quay trở lại ghi vào một 
mảnh giấy khác. Đem so sánh hai mảnh giây và các đồ vật có trong nhà bếp. 
Có thê sẽ có sự trùng lặp giữa hai mảnh giấy và một số đô vật chưa được 
nhận biết (ví dụ: đao mở hộp....). 

7. Thử vẽ ra giấy những biểu tượng, logo hay thông tin mả bạn thường 
xuyên tiếp xúc hàng ngày (logo của các hãng nước ngọt, hàng tiêu dùng 


v.v... hay địa chỉ ngôi trường bạn đang theo học.) 





BLeH, BLAH... 


Mưa dầm thâm lâu 

Lặp lại là quá trình nhắc đi nhắc lại thông tin mà chúng ta muốn nhớ. Sử 
dụng phương pháp này tuy đơn giản nhưng lại có sức mạnh to lớn. Đây là 
cách thức hiệu quả nhất để giúp chúng ta ghi nhớ các thông tin trong cuộc 
sông. 

Bạn mới làm quen với môn Hóa và phải nhớ hằng số Avogadro hay số 
6,022x1023. Đề ghi nhớ, bạn sẽ lặp lại 6,022x1023; 6,022x1023; 
6,022x1023 nhiều lần trong đâu, thì thầm khi làm bài tập, thậm chí nói to khi 


học thuộc các công thức, định lý cho đến khi nó tự động xuất hiện trong đầu 


mỗi khi bạn cần. Đó là bản chất của sự lặp lại. 

Trong học tập, chúng ta sử dụng phương thức này dưới nhiều dạng khác 
nhau. Đó có thể là lúc bạn ngồi “ôm” sách vở học thuộc các sự kiện lịch sử; 
nhầm đi nhằm lại bảng tuần hoàn các nguyên tô hóa học, các công thức toán 
học, vật lý, hóa học...; luyện tập nhiều lần cùng một dạng bài. 

Vậy làm sao chúng ta có thể tận dụng tối đa phương pháp này đối với việc 
ghi nhớ? Trước tiên, nêu muốn ghi nhớ bải giảng, ta nên ghi chú đầy đủ 
thông tin. Đây là lần lặp lại đầu tiên. Ngay sau buôi học hoặc thời điểm 
thuận tiện gân nhất, ta xem lại, chỉnh sửa, bổ sung cho phần ghi chú bài 
giảng của mình nếu cần thiết. Đây là sự lặp lại lần thứ hai. Lần lặp lại này sẽ 
giúp chúng ta có được sự chú tâm đây đủ vào những thông tin mình đã ghi 
lại, từ đó liên kết chúng với những thông tin trước đó và thường xuyên xem 
lại chúng để củng cố vững chắc hơn kiến thức của mình theo thời gian. 

Nếu cảm thây không an tâm, chúng ta có thể truy bài cùng bạn bè trước mỗi 
kỳ thi. Hãy lặp lại bất kỳ kiến thức quan trọng nào. 

Lan — một sinh viên xuất sắc là một ví dụ. Vốn là nñĐưƯỜi rất chăm chỉ, cô sử 
dụng phương pháp lặp lại này trong suốt quá trình học tập của mình. Sau giờ 
học, Lan thường sắp xếp thời gian rảnh để bồ trí lại những bài giảng của thầy 
cô theo cách riêng của mình. Lan tạo ra bài học theo phong cách cá nhân 
khiến chúng trở nên khoa học, dễ nhớ và dễ học hơn. 

Ngoài ra, để củng cô và gia tăng khả năng lưu trữ thông tin trong bộ nhớ, 
bạn nên kết hợp các hình thức lặp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Ví dụ, đối với 


việc học từ mới trong môn Ngoại ngữ, chúng ta thường quen với việc thầy 


cô đọc trước, các trò lặp lại theo sau. Mỗi lần như vậy, bạn nên cô găng vừa 
đọc theo thây cô vừa ghi ra giấy và lặp lại nhiều lần. Sau đó, xem lại một lần 
nữa những gì bạn đã ghi. Như vậy bạn đã thực hiện được ba lần lặp. Tiếp tục 
đọc nó một vài lần nữa, viết ra giây phiên âm và cách viết của từ. Đừng quên 
giới hạn số lượng từ bạn cần nhớ trong một ngảy và nhớ lại những từ, cụm từ 
hôm trước đã học. 

Đề tăng thêm hiệu quả ghi nhớ, bạn nên đưa chúng vào ngữ cảnh phù hợp. 
Hình ảnh càng cụ thê, ta cảng nhớ nhanh. “Gatto” trong tiếng Italia nghĩa là 
con mèo. Bạn có thê nói: “Tôi đang xem phim trong phòng thì thây tiếng 
động, hóa ra con mèo “gatto” nhà tôi đang ăn vụng chiếc bánh ga-tô trên bản 
bếp.” 

Đơn giản nhưng mạnh mẽ, hãy lặp lại hoạt động phù hợp với cách trí não 
con người xử lý dữ liệu. Thông tin được hiển thị cảng nhiều, trí não bạn càng 
dễ dàng phát hiện ra những điểm quan trọng trong đó. Phát hiện càng nhiều 
điểm quan trọng, trí não bạn sẽ càng chú tâm lưu giữ nó. Quá trình này diễn 
ra một cách tự nhiên. Bạn không thê tác động vào thông tin mà chỉ có thể lặp 
lại các thông tin đó một cách tích cực mà thôi, vì thế đừng quên bồ sung 
cách thức này vào trong bộ công cụ ghi nhớ của bạn nhé. 

Nhớ những cụm từ tăng dân theo độ dài 

Trước đây, đối với Minh, Văn học là môn rất “khoai”. Không chỉ vì cậu 
thiếu cảm xúc mả cậu còn gặp khó khăn khi nhớ các bài thơ, những trích 
đoạn hấp dẫn từ các truyện ngăn hay tiểu thuyết. Minh nhận ra nếu không cô 


găng, mình có thê bị thi trượt. Cậu quyết tâm luyện tập theo những lời 


khuyên và tư vấn từ bạn bè và thầy cô. 

Trước tiên, cậu bắt đầu đọc những đoạn có độ dài vừa phải một vài lần đề trí 
não nhận biết thông tin. Sau đó, Minh ráp nối những đoạn nhỏ lại với nhau 
thành những đoạn lớn hơn và cứ thế cho đến khi nhớ được cả bài. Dân dân, 
cậu hình thành được thói quen nhớ lâu hơn, và thấy môn Văn không còn lả 
một “cực hình” như trước đây nữa. 

Lặp lại là một phương pháp tối ưu. Tuy nhiên, số lần lặp lại để ghi nhớ cũng 
phụ thuộc vào mức độ phức tạp của thông tin. Đề ghi nhớ một số đơn giản 


z 
^ 32 


như giá trị của sô ”p1” chính xác với hai SỐ thập phân: 3,14, bạn có thể chỉ 


7 
A 66 


cần vài lần lặp lại 3,14. Cũng số “pi” đó nhưng với giá trị chính xác đến 20 
số thập phân như 3,14159265358979323846 thì phải lặp lại nhiều hơn với độ 
dải tăng dân. Đối với các trường hợp thê này, bạn cần lặp lại nhiều lần trong 
ngảy, thậm chí bạn nên đâu tư thời gian ôn luyện đến khi nhớ hết chúng. 

Học hỏi kỹ năng thực tế bằng cách lặp lại 

Ông bà ta thường có câu “Học đi đôi với hành”, càng thực hành nhiều, bạn 
càng ghi nhớ sâu những kỹ năng mới. Bạn bỏ ra hàng giờ đồng hỗ vẽ đi vẽ 
lại sơ đồ mạch điện môn Kỹ thuật, em trai của bạn dành cả kỳ nghỉ hè đề tập 
chơi bóng hay nhóc tì nhà hàng xóm chiêu nào cũng mang xe đạp ra sân khu 


tập thể tập đi... 





Thực tế, phương pháp lặp lại không chỉ giúp chúng ta ghi nhớ thông tin, ý 
tưởng mà còn rất hữu ích trong quá trình học hỏi các kỹ năng thực tê. 

Bạn nhớ mình bắt đầu tập đi xe máy như thế nào chứ? Đầu tiên, bạn được 
hướng dẫn bằng lý thuyết từ các bước kiểm tra phanh tay, phanh chân, đèn xi 
nhan, pha, kính chiếu hậu, còi, xăm lốp trước khi ngôi lên xe nỗ máy. Nhưng 
chỉ đến khi cảm giác đạp chân thăng, tay phải vừa kéo ga vừa điều khiến tay 
lái hay vừa xi nhan vừa kéo còi và điều khiến hướng xe,... mới khiến bạn 
cảm thấy thực sự khó khăn vả gượng gạo. “Trăm hay không băng tay quen”, 
chỉ cân bạn thường xuyên luyện tập, những cảm giác trên dần trở nên quen 
thuộc hơn và trở thành một phản xạ tự nhiên của bạn. 

Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn lao vào luyện tập. Cũng giống như trí 
nhớ, các giác quan của bạn sẽ không thể tiếp nhận nhiều thông tin cùng lúc. 
Bạn có thê rã rời và căng thăng nếu vừa học đá bóng, bóng rổ, vừa học lái 


xe,... trong một khoảng thời gian ngăn. Chúng sẽ khiên bạn rôi bạn và chắc 


chăn không thê tiếp nhận được hết những thông tin quan trọng. Vì vậy, bạn 


cần dành thời gian đề cơ thê được nghỉ ngơi giữa các hoạt động. 


5. Nhớ tích cực 





Có một câu chuyện kế răng: 

Có hai chú ếch chăng may rơi vào thùng pho-mát. Cả hai cỗ sức tìm cách 
thoát ra. Sau một hôi loay hoay tìm cách cứu thân, ếch xanh nản lòng, buôn 
bã: “Chúng ta đành chịu chết ếch hoa ơi! Thùng cao thế này làm sao thoát 
được.” Nói xong ếch xanh buông chân tay từ từ chìm xuống. 

Mặc dù rất mệt nhưng ếch hoa vẫn cô sức quấy đạp vì chú tin rằng mình sẽ 
thoát ra. Thùng pho-mát dưới sự quẫy đạp của ếch hoa từ từ đông đặc lại. 
Chớp lấy cơ hội, ếch hoa dùng hết sức nhảy lên và thoát ra được. 

Éch hoa, dù trong hoàn cảnh đối mặt với cái chết vẫn tin rằng mình sẽ thoát 
ra được. Chính niềm tin đã tạo động lực giúp ếch hoa thoát chết. 

Chúng ta học được gì từ bài học về hai chú ếch với vẫn đề trí nhớ? 


Câu chuyện cho ta biệt răng nêu bạn giới hạn niêm tin của mình trong vũng 


lầy tâm tưởng, với suy nghĩ răng “trí nhớ của tôi kém lắm” hay “mình chăng 
thể nhớ nổi điều gì” thì bạn sẽ biến điều tưởng tượng ấy thành hiện thực. 
Niễm tin ấy sẽ ngăn cản, quây rầy mỗi khi bạn cố gắng ghi nhớ, học hỏi điều 
øì. Mỗi khi học hỏi một điều mới, những suy nghĩ tiêu cực lại chạy đến lôi 
kéo bạn: “Minh chắng nhớ được đâu mà, có học cũng vô ích. Tốt nhất là thôi 
kệ.” Nó khiến bạn nản chí không muốn thu nhận bất cứ điều gì. Và quan 
trọng nhất, nó sẽ ngắm ngâm đục khoét, phá hoại những nỗ lực của bạn trong 
việc tìm hiểu và ứng dụng những kỹ năng trong cuốn sách này. 

Chính vì vậy, muốn gia tăng trí nhớ của mình, bạn phải có niềm tin. Tin vào 
một trí nhớ siêu phàm. Bạn phải thay đổi suy nghĩ từ “trí nhớ của tôi kém 
lắm” thành “trí nhớ của mình đâu thua gì Eran Katz”, từ “mình chăng thê 
nhớ nỗi điều gì” thành “chuyện nhỏ! Cái này chắc mất vài giây thôi.” 

Với suy nghĩ tích cực như vậy, trí não của bạn sẽ thôi tự hủy hoại và quay 
trở lại công việc của mình. Bạn sẽ dần lây lại "phong độ”. Một trí nhớ tuyệt 
vời sẽ thuộc về bạn. 

Lạc quan và tin tưởng vào trí nhớ của mình 

1. “Mình học giỏi gần bằng bạn ấy.” 

2. “Mình không học giỏi băng bạn ấy.” 

Nếu lựa chọn một trong hai câu trên, bạn sẽ lựa chọn câu nào: (1) hay (2)? 
Đề thay đôi niềm tin theo hướng lạc quan, bạn nên dùng những từ, cụm từ, 
hình ảnh mang tính khăng định. Chúng sẽ giúp bạn củng có sự tự tin, lạc 
quan của mình. Mỗi khi sử dụng chúng, niềm tin của bạn được mài giữa, 


củng cô và gia tăng sự sắc bén. Chúng cung câp cho bạn sức mạnh đê ghi 


nhớ tốt sự vật hiện tượng, hạn chế đến mức tối thiểu những tác nhân quây rôi 
niềm tin. 

Tuy có sức mạnh lớn lao nhưng niềm tin không đòi hỏi bạn phải nỗ lực quá 
nhiều. Hãy tạo ra các từ, hình ảnh rõ ràng về thông tin mà bạn muốn ghi nhớ 
và khăng định lại điều này nhiều lần đến khi bạn tin tưởng. Để giúp gia tăng 
trí nhớ của mình một cách hoàn chỉnh, 10 gợi ý dưới đây bạn nên nghĩ đến 
trong đâu: 

1. Minh có một trí nhớ tuyệt vời. 

2. Minh có thê nhớ bất cứ thứ gì mình thấy. 

3. Mọi nơi, mọi lúc trí nhớ mình luôn tăng lên. 

4. Mình nhớ tên, khuôn mặt, địa điểm, sự kiện, ngày tháng... một cách dễ 
dàng và hiệu quả. 

5. Mình có thê nhớ thông tin nhanh chóng. 

6. Đầu óc mình dễ dàng chỉnh sửa các thông tin đã ghi nhớ nếu cần. 

7. Trí nhớ cung cấp cho mình tất cả thông tin mình cần. 

S. Mình nhớ ngay lập tức những thông tin quan trọng. 

9. Mình luôn trả lời được mọi câu hỏi khi cần. 

10. Trước đây, bây giờ, sau này, trí nhớ của mình luôn luôn tốt. 

Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực 

Suy nghĩ tiêu cực là kẻ phá hoại số một ngăn cản bạn đến với tư duy tích 
cực. Nhưng nó không hoàn toàn xấu. Chúng giúp chúng ta phân tích sự vật 
hiện tượng dưới nhiều góc độ khác nhau, nhờ đó ta đưa ra được các giải 


pháp tốt nhất. 


Tuy nhiên, sự nguy hại của suy nghĩ tiêu cực chính là nỗi day dứt phiên 
muộn. Nó tạo áp lực lên tâm lý và khiến bạn không còn sức lực đề tiếp nhận 
những thông tin mới. Vì thế, việc loại bỏ hoặc hạn chế những suy nghĩ tiêu 
cực là một việc làm vô cùng cần thiết. 

Vì thể, bạn phải nhận thức được chúng để loại bỏ chúng khỏi tâm trí mình. 
Bằng cách nào? Nếu bạn cảm thây bồn chôn, lo lắng trước một việc nào đó, 
hãy tìm hiểu về nguyên nhân của sự lo lăng đó. Bạn lo lăng “liệu đề thi năm 
nay có khó không”, “lỡ mình trượt thì sao”... Những suy nghĩ tiêu cực ấy sẽ 
“ngôn” toàn bộ thời gian và công sức của bạn. Bạn không thể học hành, ôn 
luyện tốt vì đầu óc cứ nghĩ đến chuyện “đề thi khó” hay “lỡ như bị trượt”. 
Mỗi lúc như vậy, bạn hãy mỉm cười và tự nhủ: “Mình sẽ nhớ được tật cả. 
Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.” Điều nảy sẽ giúp bạn đối mặt và giảm thiểu 
những suy nghĩ tiêu cực. 

Một khi ý thức được những suy nghĩ tiêu cực, bạn càng dễ đánh bại chúng. 
Càng nhận biết nhanh nguồn gốc của các cảm giác, bạn càng nhanh chóng 
thay thế được những suy nghĩ tiêu cực này băng những suy nghĩ tích cực 
hơn. 

Gia tăng trí nhớ tại những khu vực đặc biệt 

Trí não con người là một dạng phức tạp. Có người nhớ tốt ở lĩnh vực này 
nhưng lại khá kém ở lĩnh vực khác. Bạn có thể ghi nhớ rất tốt các bải hát, 
giai điệu, âm thanh nhưng lại không thể nhớ nổi công thức Toán học nảo đó. 
Hoặc bạn có thể nhớ rõ các chỉ tiết trong bộ phim mới trình chiếu trên tivi 


nhưng bạn “chăng hiêu sao” cuôn sô mình mới đê đây giờ đi đầu mật. 


Mỗi người có một khu vực ghi nhớ đặc biệt khác nhau. Điều quan trọng là 
chúng ta phải biết khai thác và đầu tư khu vực đặc biệt ấy đề thu lợi nhiều 
nhất. 

Đề làm được điều đó, bạn có thê tập trung tư duy tích cực vào những lĩnh 
vực cụ thê thường gây khó khăn nhất cho mình. Nếu bạn gặp khó khăn trong 
việc nhớ các công thức Toán, hãy sáng tác những câu thơ vần vè dễ hiểu có 
nhắc đến các công thức đó. Nếu bạn quên nơi đề các đồ vật, hãy giữ bên 
mình một quyền số nhỏ có ghi lại vị trí, nơi lưu trữ đồ vật. Khi nào quên, bạn 
lại giở số ra để nhặc nhở mình. Tùy từng trường hợp mà bạn có cách cải 


thiện trí nhớ riêng. 





Bài tập 


A. Nếu trí não bạn đang bị quấy rây bởi những suy nghĩ tiêu cực thì nó sẽ 
không dễ dàng chấp nhận 10 gợi ý trên. Vì vậy đừng vội ép buộc bản thân 
thay đổi nhanh chóng. 

Hãy thư giãn, để trí óc bạn trở về trạng thái “trời yên bề lặng”. Thư giãn sẽ 
giúp loại bỏ những tác nhân cản trở bạn tiếp nhận cái mới. Theo đó những 
thông tin mới nhẹ nhàng đi vào và lưu giữ trong bộ não lúc nào không hay. 
Đề đưa tâm trí trở về trạng thái tĩnh lặng, hãy từ từ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng 
ngừng suy nghĩ về hiện tại, để trí não trống rỗng hoặc tưởng tượng bạn đang 
năm trên đồng cỏ xanh rờn... Giờ hãy hít vào thật sâu, giữ yên trong 10 giây 
rôi từ từ thở ra, đồng thời nói “thư giãn”. Lặp lại cho đến khi tâm trí bạn 
bình lặng. Bây giờ, hãy nghĩ đến 10 gợi ý ở trên và lặp lại chúng cho đến khi 
trí não bạn chấp nhận chúng. Từ từ mở mắt ra và quay về thực tại. Với cách 
này, bạn sẽ thay đổi triệt để niềm tin của mình. 

Tiếp tục bài tập này ít nhất mỗi ngày một lần trong 60 ngày liên tiếp. Thời 
gian tốt nhất để luyện tập là sáng sớm. Bạn có thê kết hợp nó với bải tập thể 
dục của mình. Sáng sớm là khoảng thời gian trí não bạn được làm mới. Bạn 
sẽ dễ dàng tập trung tỉnh thần, loại bỏ các tác nhân quấy rồi để hoàn thành 
bài tập. 

B. Sự lạc quan và niềm tin mạnh mẽ là nguồn sông cho trí nhớ. Chúng giúp 
bạn luôn yêu đời, tiếp nhận thông tin nhanh chóng, dễ dàng. Hãy tạo ra cho 
mình niễm tin vào công việc, học tập và cuộc sống bằng những bài tập nhỏ 
SaU: 


1. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, dành một vài phút đề tĩnh tâm suy nghĩ những 


điều mình đã làm trong ngày. Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, buôn bã. Ghi 
ra giấy những niềm tin, mong ước, hy vọng về công việc, học tập hay cuộc 
sông rồi đặt lên bàn học nơi bạn dễ thấy nhất khi tỉnh dậy. 

2. Trước mỗi sự việc bạn “lỡ quên”, đừng vội áp đặt tâm lý mặc cảm mà hãy 
đặt quyết tâm: “Chỉ được phép quên lần này thôi! Lần sau buộc phải nhớ.” 
3. Mỗi lần trò chuyện với nhóm bạn hay người khác, đừng vội chấp nhận ý 
kiến của số đông mà hãy bảo vệ ý kiến của mình. Phải tự tin vào khả năng 
ghi nhớ của mình. Không phải lúc nào số đông cũng đúng. Dù đúng hay sai, 
trí nhớ của bạn cũng sẽ gia tăng. 

4. Ghi ra giấy những điểm mạnh, điểm yếu về bản thân (theo cảm nhận của 
bạn). Phân tích nguyên nhân của những điểm yếu ấy theo nhìn nhận trước 
đây vào một cột. Thử đưa ra ví dụ đề phản biện lại những phân tích mang 
tính bi quan vào cột đối xứng. Từ đó chuyên suy nghĩ bi quan thành lạc 


quan. 


6. Liên tưởng 





Có một anh chàng nọ tài năng đánh đàn có hạn nhưng lại thích khoe mẽ. 
Cạnh nhà anh ta có thiêu phụ trẻ vừa mới mắt chồng. Một điều kỳ lạ là mỗi 
khi anh ta đánh đàn thì ở nhà bên lại có tiếng khóc vang lên nức nở. Anh ta 
càng đánh thì tiếng khóc cảng thảm thiết hơn. Nghĩ tiếng đàn của mình hay 
đến nỗi lay động con tim người thiếu phụ nên ngày nào cứ đến giờ đấy anh 
ta lại đem đản ra gảy. Cho đến một hôm chắc mẫm mình đã lấy được lòng 
người thiêu phụ xinh đẹp, anh ta mới mon men lại gần. 

“Thưa chị, không biết tại sao mỗi lần tôi cất tiếng đản là chị lại bật khóc. 
Nếu như tiếng đàn của tôi làm chị phiền lòng thì từ nay tôi sẽ không đàn 
nữa.” 

“Không sao đâu anh! Anh cứ tiếp tục đàn đi. Mỗi khi nghe tiếng đàn của anh 
là tôi lại nhớ đến người chồng quá cô của mình,” người thiếu phụ vừa lau 


nước mắt vừa trả lời. 


Cảm thây cơ hội đã đến! Anh ta liền hỏi: “Vậy ngày xưa chồng chị chắc 
cũng là người đánh đàn rất hay?” 

“Không ạ! Chồng tôi làm nghề mồ lợn. Tiếng đản của anh làm tôi nhớ đến 
tiếng lợn bị chồng tôi giết nên tôi mới khóc...” 

Mỗi khi nghe tiếng đản lại nhớ đến tiếng lợn kêu khi bị giết. Một sự liên 
tưởng thú vị. Vậy liên tưởng là gì? 

Liên tưởng là phương thức ghi nhớ rất hiệu quả thông qua việc kết nỗi sự vật 
hiện tượng bạn muốn nhớ với những thứ bạn đã biết để nhớ dễ dàng hơn. 

Có bốn quy luật hình thành liên tưởng: 

1. Luật tương tự: các sự vật tương tự về tính chất, đặc trưng dễ gợi liên 
tưởng đến nhau. Như nhắc đến sắt thép ta liên tưởng đến sự cứng rắn, mùa 
thu ta liên tưởng tới lá vàng rơi,... 

2. Luật tương phản: Các sự vật có những đặc điểm tương phản có thê hình 
thành liên tưởng, như: sáng — tôi, nóng — lạnh, xa — sân, khóc — cười,... 

3. Luật gần nhau: các sự vật gần nhau về thời gian hay không gian cũng hình 
thành liên tưởng. Như thấy hoa thì có thể liên tưởng đến ong, bướm, thấy cá 
thì có thê liên tưởng đến nước,... 

4. Luật quan hệ: Hình thành liên tưởng do mỗi quan hệ giữa các sự vật. Như: 
nhìn trời mưa ta nghĩ đến mây, từ mây ta lại liên tưởng đến gió, ao hỗ v.v... 
Bằng cách tự tạo ra sự liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng, bạn sẽ dễ dàng 
năm bắt được thông tin mới và lưu giữ chúng nhanh chóng, chính xác. Cảng 
liên tưởng nhiều, bạn càng dễ ghi nhớ. 


Bạn cũng nên hạn chế tạo dựng các hình ảnh liên tưởng mang ý nghĩa tương 


phản. Những hình ảnh dạng này sẽ khiến chúng ta dễ hình thành thói quen 
suy nghĩ tiêu cực về sự vật hiện tượng — điều này không tốt với trí nhớ. Dưới 
đây là những phương pháp liên tưởng hiệu quả giúp bạn ghi nhớ tốt hơn. 

Sự vật hiện tượng thay thế 

Khi nghe, nhìn thấy những từ, cụm từ trừu tượng hay khiến bạn còn thấy mơ 
hồ, hãy nghĩ đến bất cứ thứ gì gần âm với nó hoặc tưởng tượng trong trí não 
bức tranh về sự vật hiện tượng đó. 

Khi bắt gặp một sự vật, hiện tượng mơ hỗ và khó nhớ, bạn hãy bình tĩnh, 
nhìn nhận kỹ cảng về nó, sử dụng trí tưởng tượng để tạo mỗi liên kết giữa 
chúng với những hình ảnh bạn có sẵn trong đầu. Bằng việc tích cực tạo dựng 
mối liên hệ giữa các thông tin, bạn sẽ nâng cao đáng kế khả năng ghi nhớ và 
hồi tưởng. 

Tưởng tượng chính là gia1 đoạn trung gian giữa nhận thức và suy nghĩ. 


Chúng ta không bao giờ suy nghĩ mà không kèm theo hình ảnh. 





Bạn có thấy răng dù cô găng tới đâu ta vẫn không thể ghi nhớ được hình 
dáng của nước Mỹ, Anh, Pháp nhưng lại có thể nhớ hình dạng của Việt Nam 
hoặc Ý rất dễ dàng. Đó là vì Việt Nam có dạng chữ S còn Ý thì giống chiếc 
ủng. Chiếc ủng hay chữ S là những hình ảnh quen thuộc đối với chúng ta, do 
đó, hình dạng của Việt Nam hay Ý không thể chạy khỏi trí não được. 

So sánh giữa đọc truyện và xem phim Harry Porter, bạn sẽ nhận ra ngay sự 
khác biệt. Sau khi xem phim bạn có thể kề rành mạch diễn biến sự kiện còn 
sau khi đọc truyện bạn lại lúng túng và chỉ nhớ được những chi tiết nhỏ mà 
thôi. 

Bởi thế, nêu thông tin càng trực quan sinh động, bạn cảng dễ dàng ghi nhớ 


và lưu giữ. Đề chi nhớ tốt nhất, bạn nên tạo dựng các hình ảnh có tính kỳ lạ, 


ngộ nghĩnh, thậm chí vô lý. Dưới đây, tôi tông kết một số nguyên tắc tạo 
hình ảnh hiệu quả: 

1. Tưởng tượng mọi thứ thiêu cân đôi như quá nhỏ hoặc quá lớn (một con 
voi có thê chui qua lỗ kim). 

2. Tưởng tượng sự vật, hiện tượng đang trong trạng thái hoạt động. 

3. Phóng đại số lượng sự vật cần nhớ (hàng trăm quả cam đang bay tứ tung). 
4. Sử dụng tất cả các giác quan nghe, nhìn, chạm, ngửi, nếm đề cảm nhận 
được sự sống động của hình ảnh, sự vật, hiện tượng. 

Từ viết tắt 

Viết tắt giúp bạn tóm gọn một câu, cụm từ dài trong một văn bản bằng 
những từ ngắn hơn hoặc những từ mà bạn đã biết. Chúng giúp bạn nhớ dễ 
hơn và lâu hơn. Không chỉ vậy, nó còn là tác nhân giúp gợi nhớ lại các câu, 
cụm từ trước đó. 

Từ viết tắt là từ thông thường được tạo ra từ những ký tự đầu của các cụm từ 
hoặc các câu như ASEAN là từ viết tắt của Association of South East Asian 
Nations — Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á; NATO: North Alantic Treaty 
Organization — Khôi hiệp ước Bắc Đại Tây Dương; WTO: World Trade 
Organization — Tổ chức Thương mại Thế giới. Hoặc không theo từ đầu như 
radar: radio detection and ranging — Dò tìm và định vị bằng sóng vô tuyến; 
amphetamine: alpha-methyl-phenethylamine — tên một loại được phẩm. 
Dựa trên cách thức xây dựng ở trên, bạn dễ dàng thiết lập riêng cho mình 
một danh sách các từ viết tắt. Bạn có thê sắp xếp các ký tự đầu thành một từ 


mới, hoặc từ gây ẫn tượng mạnh cho việc ghi nhớ dễ dàng các thông tin. 


Ví dụ, để ghi nhớ các nguyên tố nhóm halogen: Flo (F), Clo (CI), Brom (Br), 
lot (), Atatin (At) — bạn có thể lây ký tự đầu của tên các nguyên tô để ghép 
lại tạo thành tên của cấu lạc bộ những người yêu thích bia: FC.BIA. 

Tuy nhiên, có thể với sự giới hạn của các ký tự được chọn và tìm kiếm cách 
thức sắp xếp thành từ có ý nghĩa sẽ khiến trí óc bạn “lãng quên” nhiệm vụ 
ghi nhớ cụm từ, đoạn văn trong cấu trúc văn bản. Chính vì thế phương pháp 
ký tự đầu dưới đây sẽ giúp hoàn thiện những khiêm khuyết đó. 

Ký tự đầu 

Phương pháp ký tự đầu là một từ, cụm từ hay câu được tạo thành từ các ký 
tự đầu tiên của mỗi từ trong thông tin bạn muốn ghi nhớ. Dựa trên thông tin 
tiếp nhận, bạn tự tạo cho riêng mình một cụm từ tắt phù hợp giúp bạn ghi 
nhớ tốt thông tin đó. 

Bạn đang học dãy điện hóa kim loại: Kall, Barl, CanxI, Natri, Magie, Nhôm, 
Kẽm, Sắt, Niken, Thiếc, Chì, Hidro, Đồng, Thủy ngân, Bạc, Bạch kim, Vàng 
—K, Ba, Ca, Na, Mg, AI, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Đề ghi 
nhớ được dãy điện hóa này bạn có thể chuyền các ký tự đầu thành dạng cấu 
trúc: “Khi Bà Con Nảo May Áo Giáp Sắt Nên Sang Phố Hỏi Cửa Hàng Á 
Phi Âu”. Việc chuyên các công thức hóa học của dãy điện hóa khó nhớ thành 
một câu văn giàu hình ảnh sẽ giúp bạn dễ dàng ghi nhớ thông tin hơn. 

Trong quá trình ghi nhớ thông tin, bạn có thê linh hoạt vận dụng phương 
pháp ký tự đầu sao cho phù hợp với khả năng ghi nhớ của bạn. 

Giống như các từ viết tắt, bạn nên tạo ra cụm từ, các câu mang sắc thái lạc 


quan, dí dỏm. Chúng sẽ khiến bạn hứng thú và từ đó nhớ lâu hơn. 


Liên kết các sự vật hiện tượng 

Phương pháp ký tự đâu, từ viết tắt hay hình ảnh thay thế giúp bạn ghi nhớ tốt 
những từ, cụm từ hoặc một danh sách nhưng lại không hữu dụng nếu bạn 
muốn ghi nhớ đây đủ sự việc, sự kiện nào đó. Vì thế bạn cần tới một phương 
pháp khác. 

Trước mỗi sự việc, sự kiện bạn hãy đặt chúng vào một hay nhiều câu hỏi sau 
đây: 

1. Thông tin này bắt nguồn từ đâu? 

2. Minh nghĩ gì về nó? Cảm giác về nó như thế nào? 

3. Những đặc trưng, tính chất, nét riêng biệt của nó là gì? 

4. Ích lợi của nó ra sao? 

5. Có thể sử dụng nó như thế nảo? 

6. Nó có ích lợi gì đối với mình? 

7. Minh đã biết gì về nó hay chưa? 

8. Nó có khả năng liên kết được với cái gì? 

9. Có thể suy ra được gì từ nó? 

10. Độ tin cậy của nó như thế nào? 

Bằng cách áp dụng chặt chế 10 câu hỏi này cho những sự việc mà bạn tiếp 
nhận, trí não bạn sẽ bắt đầu quá trình liên kết các thông tin, sự việc lại với 
nhau. Càng nhiều câu hỏi cho sự vật hiện tượng, sự liên kết thông tin càng 
bên chặt, các thông tin mới sẽ được lưu trữ sâu trong trí não và xuất hiện 
ngay khi bạn cần. 


Giả sử bạn đang học môn Kinh tế học đại cương và cần phải ghi nhớ các chu 


trình kinh tế: suy thoái, khủng hoảng, phục hồi, hưng thịnh. Bạn hãy áp dụng 
cả 10 câu hỏi vào ví dụ này. 

1. Thông tin này bắt nguồn từ đâu? Chu trình kinh tế được đề cập trong cuốn 
Kinh tế học đại cương. Hình ảnh cuốn sách Kinh tế học đại cương mượn của 
chị khóa trên đã được lưu giữ trong trí nhớ của bạn. Đây là bước đầu tiên tạo 
ra liên kết. 

2. Minh có thê nghĩ gì về nó? Cảm giác về nó như thế nào? Ra là vậy kinh tế 
nói chung, kinh doanh nói riêng đều suy, khủng, phục, hưng. Xem ra có vẻ 
hấp dẫn đây! 

3. Những đặc trưng, tính chất, nét riêng biệt của nó là gì? Tóm lược một chu 
trình kinh tế, đi từ hưng thịnh cho đến khủng hoảng. Mỗi giai đoạn có những 
biểu hiện khác nhau được nhận biết thông qua các dấu hiệu đặc trưng. 

4. Ích lợi của nó ra sao? Tìm hiểu từng giai đoạn để có thể hiểu nền kinh tế 
hoặc việc kinh doanh đang ở gia1 đoạn nào. 

5. Có thể sử dụng nó như thế nào? Dựa trên những biểu hiện về các giai đoạn 
phát hiện ra tình trạng nên kinh tế. Từ đó hạn chế thấp nhất thiệt hại trong 
giai đoạn suy thoái, khủng hoảng vả tìm kiêm những cơ hội hiểm có trong 
gia1 đoạn này. Đồng thời tạo mọi vật liệu cho sự gia tăng cơ hội, mở rộng 
quy mô, tôi đa hóa lợi nhuận. 

6. Nó có ích lợi gì đối với mình? Ngay thời điểm hiện tại, nó có thê giúp 
định hướng nghề nghiệp, tận dụng những cơ hội để nâng cao khả năng bản 
thân. Lâu dài hơn, nó tạo được nên tảng kiến thức đề đối phó với tác hại hay 


tận dụng sự ưu đãi để hoạt động thành công trong nên kinh tế. Không chỉ 


vậy, nó sẽ cần thiết và hữu dụng trong các kỳ kiểm tra hay kỳ thi nào. 

7. Mình đã biết gì về nó hay chưa? Đây là chu trình chính của nền kinh tê. 
Mọi quốc gia, mọi nền kinh tế đều không tránh khỏi chu kỳ này. 

8. Nó có khả năng liên kết được với cái gì? Nó có khả năng liên kết với 
nhiều thứ liên quan đến kinh tế như tiền tệ, giá cả, ngân hàng, tỷ lệ lạm phát, 
giảm phát, chỉ số CPI (comsumer price index — chỉ số giá tiêu dùng), GDP, 
GNP, HDI, các nhà kinh tế học, nhà hoạch định chính sách 

9. Có thể suy ra được gì từ nó? Tác hại, ảnh hưởng của những chu kỳ trước 
sẽ là bài học kinh nghiệm cho chu kỳ này giảm thiểu sự thiệt hại. 

10. Độ tin cậy của nó như thế nảo? Thông tin hoàn toàn tin cậy và thông tin 


mới cân tìm hiệu và lưu giữ nó trong trí nhớ. 
Bài tập 


1. Với mỗi từ tiếng Anh bạn học được, cố găng tìm ít nhất một từ đồng 
nghĩa hoặc trái nghĩa với nó. 

2. Gắn tên các danh nhân bạn đã gặp trong chương trình học với những hình 
ảnh quen thuộc với bạn. 

3. Liên tưởng đề ghi nhớ bảng mã màu ghi trên các điện trở: Đen, Nâu, Đỏ, 
Cam, Vàng, Lục, Lam, Tím, Xám, Trắng. 

4. Ghi nhớ các tiên đề, định lý, định nghĩa mà bạn đã được học bằng phương 


pháp này. 


7. Phần nhóm 


Nhà chính trị Jacques Roumain đã từng nói: “Bạn không thê ăn một lần hết 
một quả táo mà phải căn từng miếng một.” Thật vậy, trong công việc và cuộc 
sống, bạn không thể ôm đồm làm một lúc nhiều việc mà phải biết cách phân 
phối vả bồ trí hợp lý. Ghi nhớ thông tin cũng không ngoại lệ. Bạn không thê 
hoặc khó lòng nhớ được lượng thông tin lớn cùng lúc. Nhưng nếu bạn biết 
cách tách chúng ra thành những phân nhỏ hơn, việc ghi nhớ sẽ dễ dàng hơn. 


Tương tự như phương pháp viết tắt và ký tự đầu, phân nhóm là phương pháp 


chuyền những thông tin dài thành các mâu nhỏ đề dễ nhận biết. 


AB SUE" dN 








@) ST 
UVWXYZ 


Từ bé, chúng ta đã bắt đầu biết phân loại những đồ vật xung quanh mình. Đi 





chơi biết phải vào đâu để lấy mũ, lây kính, biết “giữ của” — đây là điện thoại 
của ba, kia là xe của mẹ, đồ chơi thì không ăn được còn bánh kẹo đề trong tủ 
riêng. 

Tương tự như vậy, các cuốn sách bạn học đều được phân chia thành các 
chương, mục, ý và luận điểm. Việc phân chia này sẽ giúp bạn phân loại vả 


ghi nhớ theo nhóm thông tin và kiến thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến 


phức tạp. 

Việc phân nhóm sẽ “sắp xếp” thông tin theo từng nhóm nhỏ vào các ngăn 
lưu trữ khác nhau trong não bộ. Từ đó, não bộ sẽ liên kết giữa các ngăn lưu 
trữ với nhau đề tạo thành một hệ thống thông tin đây đủ về sự vật hoặc hiện 
tượng. 

Nhóm số 

Khi nhận được một số điện thoại mới, bạn thường có thói quen lưu nó vào 
điện thoại hoặc số tay. Nếu một lúc nào đó, bạn không mang theo di động 


hay không có số tay mà số điện thoại đó rất quan trọng, bạn sẽ làm thế nào? 





Cách duy nhất là tự ghi nhớ. Với dãy 10 đến 11 chữ số, bạn sẽ khó khăn khi 
phải ghi nhớ chúng một lần. Nếu bạn phân chia số đó thành khoảng 3 đến 4 


nhóm nhỏ thì việc ghi nhớ sẽ dễ dàng hơn. 


Giả sử số điện thoại bạn cần nhớ lả: 01244791059. Để ghi nhớ dãy này bạn 
nên chia chúng thành 0124 — 479 — 10 — 59. Bạn sẽ ghi nhớ từng nhóm số : 
0124 rồi đến 479 tiếp đến 10 và 59. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ thấy thoải mái 
và dễ nhớ hơn việc phải ghi nhớ I1 số liền một lúc. 

Nhóm từ 

Bạn mới xem xong bộ phim Cổng viên kỷ /Jura và hình ảnh con khủng long 
bạo chúa gây ân tượng mạnh trong tâm trí bạn. Nhưng bạn lại không nhớ tên 
của nó là gì. Bạn tìm kiếm tài liệu và biết tên khoa học của nó là 
TyrannoOSaurs. 

Có vẻ cái tên khoa học này khá phức tạp và nhớ được nó là cả một vấn đề. 
Nếu phân chia chúng thành các nhóm từ nhỏ hơn, ví dụ như Tyranno — 
saurus, bạn có thể hình dung về nó dễ dàng hơn. Và với mỗi cụm từ, bạn có 
thể chia nhỏ hơn nếu chưa nhận biết được cụm từ đó. 

Tôi đã nhớ được tên con khủng long bạo chúa nảy bằng cách chia Tyranno 
thành: Tyra là tên của siêu mẫu xinh đẹp nổi tiếng, người sáng lập chương 
trình “Next Top Model”. Bạn biết Milano là tên tiếng Ý của kinh đô thời 
trang thế giới Milan — vì vậy bạn có thể tưởng tượng Tyranno lả tên tiếng Ý 
của cô người mẫu Tyra. Còn Saurus? Chúng ta biết Taurus là tên chòm sao 
Kim Ngưu, do đó bạn có thê tưởng tượng Saurus là “chòm sao Thăn lăn”. 
Như vậy Tyrannosaurus là hình ảnh siêu mẫu Tyra đang ở nước Ý ngắm 
nhìn chòm sao Thần lăn. 

Nhóm đặc điểm 


Việc phân nhóm sự việc hiện tượng dựa trên đặc điêm của chúng là cách 


thức giúp chúng ta ghi nhớ thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. 
Đây cũng là cách các nhà khoa học xây dựng các bải kiểm tra IQ. Nhưng nếu 
các bài kiểm tra IQ dựa trên những chuẩn mực riêng, thì việc bạn nhóm các 
sự vật hiện tượng lại hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm riêng của bạn. 
Cùng một loại thông tin nhưng mỗi người có cách chọn lựa nhóm đặc điểm 
dễ nhớ khác nhau. 

Chăng hạn, bạn cần ghi nhớ tên các quốc gia Đông Nam Á: Việt Nam, Lào, 
Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Philippin, Brunel, 
Singapore, Đông Timo. Bạn có thể ghi nhớ dựa trên thể chế nhà nước của 
các quốc gia này và phân chia chúng thành ba nhóm: Quân chủ lập hiến: 
Thái Lan, Campuchia, Malaysia. 

Quân chủ chuyên chế: Brunei. 


Cộng hòa: Việt Nam, Lào, Indonesia, Philippin, Singapore, Đông Tìmo. 
Bài tập 


Thử phân nhóm và ghi nhớ (nêu có thể) những thông tin dưới đây. 

1. Bạn cần đi siêu thị mua cả chua, bí đỏ, thịt gà, sữa tươi, táo, dầu ăn, hạt 
nêm, muối, bột giặt, kem đánh răng, nước rửa chén, dầu gội, sữa tăm, kem 
dưỡng da. 

2. Các số: 3.142; 6.626; 2,718; 2.998; 6.022; 9.807; 1.618; 8.314; 2.413 
1914; 209; 1407; 1993; 407; 1939; 1945; 1967; 1995; 1206. 

1;2;3; 4; 5; §; 9; 13; 1ó; 21; 25; 34; 36; 49; 55; 64; 81; 89 


3. Bình Ngô đại cáo, Hịch tướng sĩ, Truyện Kiều, Con rồng tre, Nhật ký 


trong tủ, Quốc âm thi tập, Binh thư yếu lược. 
4. Thơ Thơ, Việt Nam nghìn dặm, Gửi hương cho gió, Hồ Xuân Hương - bà 
chúa thơ Nôm, Việt Nam hồn tôi, Đọc thơ Nguyễn Khuyến. 


5. Phân nhóm các vật dụng trong nhà bạn. 


$. Tưởng tượng 





Hai người đản ông đang ốm nặng, ở chung một phòng trong bệnh viện. Một 
người được phép ngôi trên giường một tiếng mỗi ngày để lọc khí phôi. 
Giường của ông gần với chiếc cửa số duy nhất của phòng. Người đản ông 
còn lại phải nằm cả ngày trên giường. 

Hàng ngày, hai người đàn ông lần lượt kề chuyện cho nhau nghe về gia đình, 
công việc, về những ngày phục vụ trong quân đội, những nơi họ đã đặt chân 
đến. Và mỗi buổi chiều, trong một tiếng được ngôi dậy “theo quy định”, 


người đàn ông ngôi gân cửa sô luôn cô găng kê cho người bạn cùng phòng 


nghe những điều ông nhìn thấy qua ô cửa nhỏ. 

Một tiếng ngắn ngủi ấy luôn khiến cho người đàn ông năm ở giường bên kia 
cảm thấy sức sông trong mình mạnh mẽ hơn, đó là lúc thế giới của ông rộng 
mở và trở n ên sống động hơn với những hoạt động vả màu sắc của thế giới 
bên ngoải. Người bạn già kế cho ông nghe về một công viên rất đẹp với hồ 
nước xanh mát bên ngoài ô cửa, nơi những chú vịt và thiên nga thanh thản 
bơi trong nước, những đứa trẻ thả thuyền giấy với tiếng cười lanh lánh hàng 
ngảy. Những người yêu nhau tay trong tay ngồi bên những bông hoa rực rỡ 
như bảy sắc câu vòng. Phía xa là những hàng cây cổ thụ và cảnh thành phố 
thanh bình. Ông thường nhắm mắt lại đề tưởng tượng là những điều tuyệt 
vời ở phía ngoài ô cửa qua lời kế của người bạn già cùng phòng, với tất cả sự 
thích thú và niễm say mê cuộc sông. 

Một buổi chiều âm áp, người đàn ông bên cửa số kế cho ông nghe một cuộc 
diễu hành đang diễn ra ngoải phố. Mặc dù, ông không thể nghe thấy tiếng 
nhạc, không nhìn thây đoàn quân chỉnh tê, nhưng ông có thê tưởng tượng ra 
những øì đang diễn ra thông qua lời miêu tả rất đẹp vả sinh động của người 
bạn cùng phòng. 

Một buổi tối muộn, người đàn ông nằm bên cửa số lên cơn ho liên tục. Có lẽ 
ông ta đang bị tắc ống khí quản ở phôi. Các bác sĩ, y tá cố gắng chạy chữa 
nhưng lực bất tòng tâm. 

Một thời gian sau khi sức khỏe người đản ông còn lại tốt hơn, các y bác sĩ 
chuyền ông sang chiếc giường cạnh cửa số. Bồi hồi nhớ lại người bạn củng 


phòng người đàn ông cô gắng ngôi dậy thật chậm. đề tự mình chiêm ngưỡng 


cuộc sông sôi động và đây lôi cuỗn bên ngoải. Nhưng tất cả những gì ông 
nhìn thấy chỉ là MỘT BỨC TƯỜNG MÀU TRĂNG! 

Ông thây tim mình thắt lại, những giọt nước mắt lăn dài trên má. 

Nguồn Internet 

Câu chuyện cảm động về tình người trên đây cho ta biết được sức mạnh của 
trí tưởng tượng. Nó như thứ phép lạ giúp con người có thể vui sống và mau 
khỏi bệnh. 

Trong cuộc sông, bạn cũng sử dụng trí tưởng tượng để vẽ nên những bức 
tranh, hình ảnh về các sự vật hiện tượng trong trí não. Khi bạn nghĩ về món 
gà quay, ngay lập tức hình ảnh một chú gà vàng ươm, béo ngậy kèm theo 


chén nước châm dậy mùi cay nông hiện ra trong trí não bạn. 





Kỹ thuật tưởng tượng có sức mạnh to lớn giúp bạn ghi nhớ các sự vật hiện 
tượng nhanh chóng vả dễ dàng. Bạn “chụp ảnh” các thông tin muốn ghi nhớ 
và sau đó tham khảo những hình ảnh này để gợi nhớ những chi tiết quan 
trọng. 

Thực tế, tất cả các phương pháp và kỹ thuật ghi nhớ đều dựa trên nền tảng 
liên tưởng vả tưởng tượng. Nói một cách khác, nêu muốn ghi nhớ bất cứ 
điều gì, bạn phải liên tưởng chúng với những gì bạn đã biết. Và tưởng tượng 
là công cụ để bạn thực hiện điều đó. 

Nhưng trước tiên bạn cần phải rèn luyện cho mình một kỹ năng quan sát tốt. 


Nó sẽ giúp bạn tập trung vào các chi tiết chính của sự vật hiện tượng để liên 


tưởng chúng với những gì quen thuộc trong trí não của bạn. 

Quan sát hình ảnh 

Bạn tham gia một buổi tiệc sinh nhật. Trong lúc đang trò chuyện cùng bạn bè 
thì một người đến gần và hỏi: “Trông cậu quen thế. Mình gặp cậu ở đâu rồi 
thì phải!” 

Tại sao người đó không nói: “Tên cậu quen quá. Mình nhớ đã thấy tên cậu ở 
đâu rồi thì phải!” Tại sao tất cả mọi người khi gặp người mình có cảm giác 
quen thuộc đều nói “trông mặt quen quen” mà không phải là “tên quen 
quen”? 

Thực tế, bộ não của chúng ta xử lý hình ảnh chính xác và nhanh chóng hơn 
so với các hình thức khác. Chính vì vậy, hình ảnh về thông tin sự vật sẽ đập 
vào mắt chúng ta đầu tiên, sau đó chuyền đến não bộ và các giác quan khác 
để xử lý thông tin. 

Khi bạn gặp ai đó, khuôn mặt, cử chỉ của họ sẽ được lưu trữ vào tâm trí bạn, 
nhiều khi là vô thức. Và khi gặp lại họ, bạn có cảm giác quen thuộc. 

Tuy nhiên, không phải lúc nào trí não bạn cũng bắt kịp các hình ảnh cần nhớ. 
Năm bắt hình ảnh sự vật, sự việc càng rõ ràng, bạn càng dễ ghi nhớ và tái 
hiện chúng mỗi khi cần. 

Chăng hạn, bạn tham dự một lớp học về Quảng cáo, tất cả bài giảng đều 
được trình bảy bằng PowerPoint. Muốn ghi nhớ tốt bài giảng, bạn cân phải 
“tai nghe, mắt nhìn, tay ghi”. Hay nói cách khác, bạn vừa nghe giảng vừa 
theo dõi các kiến thức được hình ảnh hóa hiện trên màn chiếu. Càng quan sát 


tốt hình ảnh, bạn càng hiểu bài và ghi nhớ thông tin tốt hơn. 


Bài tập 


1. Lấy một trang giấy trắng (cỡ giấy A4), ghi lần lượt các số tự nhiên từ I 
đến 100 vào những vị trí bất kỳ trên mảnh giấy. Trong vòng 3 phút thử tìm 
theo thứ tự 100 số đó bằng cách khoanh tròn (nghĩa là bạn phải tìm ra số l 
trước khi tìm ra số 2). 

Cũng trò chơi trên nhưng chơi với nhiều người. Các bạn thi xem ai tìm được 
nhiều số hơn. Sau đó nâng lên thành 200, 300 số ... 

2. Cho dãy số sau, trong vòng 1 phút, hãy tìm số không theo quy luật: 
01234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435 
60. 

3. Tìm các từ sau trong bảng dưới đây: MINDMAP, MEMORY, IMAGE, 
ATTEND, PISE, REPEAT, WORD, MUSIC, THINK, TRACT, 
POSITIVELY, ACRONYM, GORSY, TYPIC, PECK, APPLE, NOTE, 
TEST, WRAP, RAMP, PASS, GONE, EVENT 


APPLE, NOTE, TESI, WRAP, RAMP, 
PASS, GONE, EVENT 


“-ÍIEITIOIRNIElVIE|WN l1 
RÍIMIAIC|IR|IO|N|Y|MÌI 
EII lIElli lAIT|IS |TU |1 


”% 
`— 
“" 
— 
j>|< 
-~ 
— 
“v 


EM II l5. [ÿ ỊF I |È 
L |Á |Ä |E |JN |5 |ÝY |EB|Á |YV 
bi R |1 |1 |P'|IEIN | 





. 
* +. “xe ve te ve *4 #4, 9449496994440 96 9409V0VQ 1.49494494944944 49696 694944 9696969494494 96644 ($ 


Giai điệu, vần điệu 

Chúng ta thường có xu hướng nhớ giai điệu các bài hát, câu thơ nhanh hơn là 
trích dẫn một đoạn văn xuôi, hay một định lý, định luật hay khái niệm khoa 
học. Bộ não chúng ta có xu hướng “thích” nghe các thông tin kèm vân điệu 
hoặc nhịp điệu hơn là những thông tin truyền đạt thông thường. 

Lấy ví dụ: Hai giáo viên cùng khoa, cùng trường nhưng tại sao trong mắt học 
trò một người được mệnh danh là “giáo sư ru ngủ”, còn một người có khả 


năng “thôi miên” và khiên các học sinh say mê nghe giảng. Sự khác biệt của 


họ không phải ở kiến thức, nội dung bải giảng mà ở phương pháp truyền đạt. 
Sức cuốn hút của người thầy “thôi miên” nằm ở các điểm nhắn nhá, sự trầm 
bồng của giọng nói, những khoảng ngắt nhịp, giao tiếp băng ánh mắt, ngôn 
từ với học trò,... Chính phương pháp này mang đến cho các học trò một bức 
tranh sinh động về bài giảng bởi giai điệu, âm thanh hoặc vần điệu luôn giúp 
trí não tiếp nhận thông tin, kích hoạt các dòng ký ức nhanh chóng và dễ 


dàng. 





Giai điệu, âm thanh hoặc vần điệu giúp cho trí não chúng ta tiếp nhận thông 


tin và gọi lại ký ức dễ dàng vả nhanh chóng. Nhưng như vậy là chưa đủ nếu 
bạn muốn ghi nhớ giai điệu ca từ của bài hát. 

Bạn bắt gặp một bản nhạc hay. Bạn thích thú và muốn chi nhớ nó. Nhưng 
khó lòng nhớ được khi bài hát cứ lướt qua đi rồi kết thúc. Lúc nảy bạn cần 
đến khả năng ghi nhớ bài hát. Bạn vừa nghe vừa hình dung ra bức tranh bài 
hát vẽ nên. Giả sử bạn muốn ghi nhớ bài hát “Hà Nội mùa vắng những cơn 
mưa” của nhạc sĩ Trương Quý Hải: 

“Hà Nội mùa này...văng những cơn mưa. 

Cái rét đầu đông khăn em bay hiu híu gió lạnh. 

Hoa sữa thôi rơi, ta bên nhau một chiêu tan lớp. 

Đường Cô Ngư xưa chằm chậm bước ta về.” 

Trong đầu bạn sẽ hiện lên: Đức ranh Hà Nội phố vào một buổi chiêu đông 
không buông năng. Trên con đường Cổ Ngư, bạn đang dạo bước dưới hàng 
hoa sữa thơm lừng. Mỗi lời ca là một nét vẽ trong bức tranh tuyệt đẹp ấy. 
Bạn hãy thả mình vào khung cảnh bài hát, tưởng tượng mình đang dạo phố 
trong cái se lạnh của cơn gió chiêu đông, trong tiếng nhạc du dương của bài 
hát. 

Khi bạn hòa mình vào nhịp điệu, lời ca của bài hát cũng có nghĩa bạn đang 
rất chú tâm vào nó. Những bức tranh bạn vẽ nên kết hợp với từng giai điệu 
làm cho chúng in sâu vào tâm trí của bạn. Điều này có thể in sâu đến mức 
chỉ cần giai điệu bài hát vang lên, những hình ảnh lập tức hiện ra trong tâm 
trí bạn. 


Câu chuyện 


Chúng ta đã đọc và nghe rất nhiễu tác phâm văn học khác nhau, từ những 
câu chuyện cô tích cho đến các tác phẩm văn học trứ danh. Tuy nhiên, nhiều 
lúc khi đọc xong cả câu chuyện mà bạn vẫn không thể nắm được mạch 
truyện. Bạn dành nhiều thời gian theo dõi câu chuyện nhưng lại bỏ qua 
những chi tiết quan trọng, lẫn lộn giữa các chương, các nhân vật. Tâm trí bạn 
“rong chơi” ở nơi nào khác. Vậy làm sao khắc phục được điều nảy? 

Trong quá trình đọc, bạn hãy cố gắng vẽ nên bức tranh toản cảnh về câu 
chuyện hoặc cuốn sách trong trí não bạn. Hình dung trang phục, hình dáng, 
cử chỉ điệu bộ và hành động của các nhân vật trong truyện. Hòa mình vào 
diễn tiên câu chuyện. Cảm nhận âm thanh, hình ảnh trong câu chuyện bằng 
tật cả các giác quan. Tất cả những điều này sẽ giúp câu chuyện trở nên sống 
động, thực tế hơn, nhờ đó chi nhớ chúng tốt hơn. 

Đề gia tăng hiệu quả cảm nhận, bạn cần gắn cảm xúc của mình vào diễn tiến 
câu chuyện. Tự đặt mình vào vị trí của nhân vật đề cùng sống, cùng cảm 
nhận và hành động với nhân vật. Bạn sẽ trở thành một phần không thể thiểu 
của bức tranh tưởng tượng trong câu chuyện và việc ghi nhớ chỉ còn là 
chuyện nhỏ. 

Quá trình 

Không giống như các câu chuyện và bản nhạc, các đề tài liên quan đến kỹ 
thuật, quy trình mang tính khoa học cao không có những từ miêu tả bóng bây 
hay sự kết nối cảm xúc. Tuy vậy bạn vẫn có thê sử dụng trí tưởng tượng để 
lưu giữ những hình ảnh trực quan minh họa cho các khái niệm và quy trình 


này. 


Bạn đang học về cơ chế của động cơ đốt trong 4 thì. Thay vì cố găng ghi nhớ 
những hoạt động diễn ra bên trong mỗi giai đoạn và kết quả của chúng, hãy 
hình dung toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Hình dung 
tật cả các bộ phận, chu trình không khí, phun nhiên liệu, đốt cháy, đây 
piston, xoay trục cam và sau đó kéo theo bánh xe chạy. Kỹ thuật này có thê 
được áp dụng cho bắt cứ quá trình, chu kỳ hay hệ thống nào bạn muốn hiểu 
và ghi nhớ. 

Tuy nhiên, hãy cô găng hình dung ra càng nhiều chỉ tiết càng tốt. Bạn có thê 
phóng đại hình ảnh để quan sát từng chi tiết hoặc thu nhỏ lại để xem xét sự 
liên kết của các bộ phận trong hoạt động tông thể. Bạn cũng có thể xoay bức 
tranh để quan sát dưới nhiễu góc độ. Bức tranh bạn hình dung càng sinh 
động càng dễ ghi nhớ. 

Với việc sử dụng kỹ thuật này, bạn nhận thức được thông tin rõ ràng hơn. 
Hình dung sự việc càng tốt bạn càng biết cách liên kết chúng một cách phù 
hợp đề ghi nhớ nhanh chóng vả hiệu quả. 

Hướng dẫn 

Đề hiểu rõ quy trình, bạn có thể sử dụng trí tưởng tượng để tìm hiểu nhiệm 
vụ hoặc ghi nhớ chuỗi hướng dẫn. Khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, bạn thường 
phải học một loạt chuỗi hướng dẫn. Những hướng dẫn này có thể gây khó 
khăn cho việc ghi nhớ bởi ngoài việc ghi nhớ các mục, bạn còn phải ghi nhớ 
thứ tự các bước thực hiện chúng. 

Nhưng với trí tưởng tượng, bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng hơn. 


Hãy tập hợp tất cả các bước hướng dẫn và tưởng tượng bản thân mình đang 


thực hiện chúng. 

Bạn được hướng dẫn cách thi công lắp đặt hệ thống điện gia đình. Tưởng 
tượng trong đầu bạn hình ảnh các bước thực hiện và tự tay thực hiện quy 
trình này từ đầu đến cuối. Khi thầy giáo hướng dẫn bạn đấu nói đồng hồ 
điện, hãy tưởng tượng mình đang thực hiện công việc đó tại chính nhà mình. 
Suy nghĩ, mường tượng lại các hướng dẫn hoặc nhiệm vụ một cách thường 
xuyên đề khiến chúng trở thành thói quen của bạn. 

Danh sách 

Tưởng tượng cũng là một trong những công cụ tốt nhất để giúp bạn ghi nhớ 
các danh sách. Kết hợp với các kỹ thuật ghi nhớ khác như chú tâm và liên 
kết, tưởng tượng giúp bạn xâu chuỗi các mục trên danh sách thành một khối 
thống nhất bên chặt. 

Ví dụ, bạn được mẹ nhờ đến siêu thị mua một số vật dụng. Vì vội đi, bạn 
quên đem theo danh sách các món hàng cân mua. Bạn phải ghi nhớ danh 
sách những thứ cần mua: chuỗi, cá, chảo rán, ô tô (đồ chơi), khăn tăm, đũa 
øố, bánh mì, sữa, áo sơ mi, chậu hoa. Bạn có thể tiếp cận chúng bằng rất 
nhiều cách. Trong đó, bạn có thê phân chia 10 món này thành 4 nhóm có 
cùng đặc điểm như sau: 

Thực phẩm: cá, chuối, bánh mì, sữa. 

Đồ tơ sợi: áo sơ mi, khăn tăm. 

Đồ nhà bếp: chảo rán, đũa gỗ. 

Đỗ giải trí: chậu hoa, ô tô. 


Sau đó bắt đầu ghi nhớ từng nhóm. Đề giúp bạn hình dung đầy đủ kỹ thuật 


nảy, chúng ta sẽ học cách thức ghi nhớ danh sách đầy đủ 10 món trên mà 
không có sự phân chia thành các nhóm nhỏ. 

Việc đầu tiên bạn cần làm là tưởng tượng ra từ “chuối”. Chúng ta đều biết 
quả chuỗi trông như thế nào. Ngay lập tức hãy hình dung ra hình dạng, màu 
sắc hay mùi vị thơm ngon của nó. Bạn cần cô gắng hình dung ra hình ảnh cụ 
thể sông động nhất có thẻ. 

Tiếp theo chúng ta ghi nhớ “con cá”. Chúng ta tạo mối liên kết giữa “quả 
chuối” là từ đã ghi vào trí nhớ với từ “con cá” mà ta muốn nhớ. 

Như đã đề cập ở trên, nên tạo “mới liên hệ giữa hai hình ảnh phải thật khác 
lạ, buôn cười”. Bạn có thể tưởng tượng một con cá không lồ, đầu rẽ mái 
ngôi vắt vẻo trên cây đang bóc từng quả chuối đưa vào miệng. 

Tiếp đến là “chảo rán”. Hãy tưởng tượng một con cá chép đang nhảy múa 
trong lòng chảo. Một bên cầm quả chuỗi đưa vào miệng, một bên vẫy tay 
mời gọi bạn. Thậm chí bạn có thể nắm vây của nó đề cùng nhảy múa... Bạn 
đã ghi nhớ được nó rồi chứ? Chúng ta sang từ kế tiếp. 


“éc^ ^32 


“Ô tô đồ chơi”? Chúng ta tạo mối liên kết giữa “chảo rán” và “ô tô”. Hãy 
tưởng tượng một chiếc xe BMW hình chiếc chảo rán đang lao nhanh trên 
đường. Chú ý sự khác lạ của hình dạng chiếc xe với những phương tiện xung 
quanh. 

Đề liên kết từ “ô tô” với “khăn tăm”, hãy tưởng tượng chú cá chép to lớn 
mình quân chiếc khăn nằm sưởi nắng bên cạnh chiếc “ô tô chảo rán”. Hãy 


chú ý đên vẻ mặt hợm hĩnh thỏa mãn của chú cá này. 


Tạm dừng một chút, bạn theo kịp các đồ vật ở trên chứ? Chậm rãi, cố găng 


tưởng tượng và liên kết chúng lại trước khi bước sang đồ vật tiếp theo. 

Tiếp đến là “đũa gỗ”. Chúng ta liên kết “khăn tăm” và đũa gỗ”. Điều này khá 
dễ dàng, tưởng tượng một chiếc khăn tăm ¡n hình đôi đũa gỗ chạm khắc tinh 
vi cạnh hình một chiếc bát ngộ nghĩnh. 

Tiếp đến là từ “bánh mì”. Tưởng tượng chiếc đũa gỗ đâm xuyên qua ô bánh 
mì đang quay tròn trên ngọn lửa. Sau mỗi lần chiếc đũa gỗ quay thì hương 
thơm từ ổ bánh mì càng tỏa ra mạnh hơn. 

Với từ “sữa” — hãy tưởng tượng hàng trăm lít sữa được đồ vào khuôn đề 3 
phút sau cho ra những ô bánh mì thơm phức. Những ổ bánh mì đặc biệt làm 
hoàn toàn từ sữa. Chỉ cần dùng dao rạch nhẹ là một dòng sữa tươi từ bên 
trong ô bánh mì liên chảy ra. 

Tiếp đến là “áo sơ mi”, tưởng tượng đại gia đình bánh mì nướng vừa đề cập 
ở trên đang mặc áo màu trăng đi tung tăng trên đường với mùi thơm hấp dẫn 
cuốn hút tỏa ra xung quanh. Hãy chú ý đến vẻ mặt hứng khởi của chúng. 
Cuối cùng là “chậu hoa”. Hãy hình dung gia đình bánh mỳ mặc áo sơ mi 
trăng ở trên bắt gặp một cô bán hàng rong với rất nhiều chậu hoa khoe sắc. 
Họ dừng lại và cùng nhau mua một số chậu để trang trí thêm cho căn bếp 
nhà mình. 

Vậy là bạn đã hoàn thành xong danh sách những thứ cần mua. Bây giờ hãy 
thử liệt kê lại để kiểm tra bạn ghi nhớ được bao nhiêu. Nếu bạn lỡ quên một 
vật nào đó thì cũng đừng vội thất vọng. Chỉ là các hình ảnh tưởng tượng 
chưa đủ mạnh đề bạn có thê ghi nhớ ngay lập tức. Hãy bắt đầu trở lại bằng 


những hình ảnh hiệu quả hơn. Bạn sẽ không chỉ ghi nhớ tốt danh sách này 


mả còn có thể ghi nhớ thêm được nhiều loại danh sách dài và phức tạp hơn. 


^ 


9. Am thanh 





Sau hình ảnh, âm thanh có lẽ là yếu tô quan trọng bậc nhất giúp bạn ghi nhớ 
tốt thông tin. Nếu như cảm nhận thị giác là sự nhận thức các hình ảnh trực 
quan thì cảm nhận thính giác lại là quá trình nhận thức âm thanh. 

Chú tâm đến âm thanh 

Đều chung cách thức tác động vào não bộ nhưng cảm nhận thính giác lại có 
một hạn chế so với cảm nhận thị giác. Trí não chúng ta không thể “*vẽ” nên 
bức tranh về những gì chúng ta được nghe. Không chỉ vậy, phạm vi cảm 
nhận âm thanh hẹp hơn rất nhiều so với cảm nhận hình ảnh. 

Chính vì vậy, bạn phải tăng cường độ chính xác của thông tin nghe được. Đó 
cũng là cách giúp bạn gia tăng sự chú tâm của mình vào âm thanh, từ đó cho 
phép bản thân nghiền ngầm những thông tin nghe được. 

Một người nghệ sĩ không cần nhìn vào giấy vẫn có thể tấu những bản nhạc 
một cách chính xác. Những người khiếm thị nhận biết được ñ8ười quen 
thông qua giọng nói. Một thợ sửa xe lành nghề chỉ cần nghe tiếng động cơ 
nồ cũng có thê bắt bệnh được chiếc xe. Họ là những chuyên gia năm bắt các 
sắc thái âm thanh và nhịp điệu giọng nói. 

Đề thực hành phương pháp này, trước hết bạn hãy nhắm mắt lại, lăng nghe 
mọi chuyên động xung quanh. Bạn cảm nhận được những gì? Tiếng gió thôi, 
tiếng trò chuyện, tiếng bước chân người qua lại hay tiếng ồn ào của các 
phương tiện giao thông? 

Một học sinh sau những giờ học vất vả có thể ngủ ngon giấc mặc bao tiếng 
ồn ào, náo động xung quanh. Nhưng khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, 


ngay lập tức cậu tỉnh giấc. 





Như vậy trong bộ não của cậu học sinh đó đã lập trình sẵn sự chú tâm vào 
âm thanh báo thức từ chiếc đồng hồ. Tại một thời điểm, nhận thức của cậu 
ây hoàn toàn tập trung vào việc ngủ. Thời điểm tiếp theo, nhận thức càng lúc 
càng tập trung vảo tiếng chuông báo thức và nhanh chóng tỉnh dậy khi nó 
vang lên. 

Bạn có thê luyện tập sự chú tâm này bằng cách lăng nghe và ghi lại những gì 
bạn nghe được. Lắng nghe bải giảng của giáo viên và ghi chép theo cách 
thức của riêng mình. Lắng nghe các thông tin trên truyền hình hoặc radio và 
ghi lại những thông tin quan trọng. 

Mỗi ngày luyện tập một vài phút, bạn sẽ gia tăng khả năng chú tâm của 


mình. Bạn sẽ nghe được nhiều hơn, chính xác hơn và nhớ tốt hơn. 


Biến các con số thành giai điệu 

Phần ghi nhớ con số sẽ được trình bày chi tiết trong phân sau. Tuy nhiên 
trong phân này, bạn có thê bắt đầu làm quen với bài tập nhỏ sau đây: 

Khi gặp một dãy số cần nhớ, bạn hãy đọc to chúng một vài lần. Vừa đọc bạn 
vừa mường tượng ra hình ảnh các con số. Khi đó, bạn vừa ghi nhớ được hình 
ảnh, vừa nhận biết âm thanh của các con số. Hình ảnh và âm thanh sẽ hỗ trợ 
nhau, giúp bạn gia tăng khả năng ghi nhớ con sô. 

Trong trường hợp vì lý do an toàn (mã số ATM...) hoặc đang trong khu vực 
cần sự yên tĩnh, hãy tưởng tượng các con số đang nói gì. Sau đó ghi nhớ 
chúng theo đúng trật tự đã cho. 


Am nhạc và trí nhớ 





Nhiều nghiên cứu cho thấy âm nhạc rất hữu ích trong việc phát triển trí nhớ. 


Các bà mẹ đang mang thai được khuyên nghe nhạc để giúp trí não thai nhi 


phát triển. Các bác sĩ sử dụng liệu pháp âm thanh đề chữa trị các bệnh lý 
hoặc các vấn đề về trí não. 

Một môi trường yên tĩnh sẽ giúp tập trung tốt. Nhưng yên tĩnh tuyệt đối lại 
có thể gây tác dụng ngược lại. Đối với nhiều người, môi trường học tập quá 
yên tĩnh gây khó khăn cho việc học. Họ cảm thấy tù túng, khó chịu lẫn mệt 
TỎI. 

Nếu gặp khó khăn khi góc học tập quá yên tĩnh, bạn có thể mở một bản nhạc 
với âm lượng vừa phải. Bạn nên chọn những bản nhạc có gia1 điệu nhẹ 
nhàng, êm dịu thoải mái. Việc học trên nên nhạc đó sẽ giúp bạn tập trung tốt, 
loại bỏ áp lực và căng thăng. 

Thơ ca và vần điệu 

Trước khi lịch sử được chép lại, thơ ca và văn vân là một trong những 
phương thức giúp chúng ta ghi nhớ các sự vật hiện tượng. Đó cũng là cách 
để truyền đạt kinh nghiệm giữa các thế hệ với nhau. 

Những thiên sử thi, trường ca, thậm chí những câu hát ru, những bài dân ca, 
đồng dao đều chứa đựng vô vàn thông tin quan trọng. Vẫn điệu trong các bài 
thơ hay nhịp điệu trong các bài dân ca, đồng dao làm cho chúng trở nên độc 
đáo, hấp dẫn và dễ nhớ. Vậy tại sao chúng ta không thử thơ ca hóa những 
điều mình cần ghi nhớ? 

Với mỗi đối tượng bạn cần nhớ, thử tạo ra mối liên hệ giữa chúng với các 
vần điệu. Bạn có thê tạo một bản nhạc, một bài thơ từ chúng. Điều này giống 
như lúc bạn học bảng chữ cái: 


“O tròn như quả trứng gà. 


Ô thì đội mũ. 

ỞƠ thời thêm râu. 

P là Ibị gù lưng. 

Q là quả trứng một chân biết bò....”. 

Hay biến bảng chữ cái tiếng Anh thành một bài hát: “A, B, C,D,E,F,G-H, 
I,J,K,L,M,N,O,P-Q,R,S-T,U,V—W,X,Y,Z.” 
Kỹ năng này đòi hỏi bạn đầu tư sự sáng tạo và nhiệt huyết của bản thân. 
Nhưng bù lại nó tạo ra các yếu tô thú vị và hấp dẫn. Điều nảy sẽ giúp bạn ghi 


nhớ hiệu quả hơn và khám phá ra tài năng tiêm ân của mình. 


10. Hòa trộn 





Bạn và tôi đã cùng tìm hiểu, thảo luận và áp dụng một vài kỹ thuật gia tăng 
trí nhớ. Lặp lại, liên tưởng, phân nhóm, tưởng tượng và âm thanh, mỗi kỹ 
năng có những thế mạnh riêng nhưng sẽ tốt hơn nêu bạn kết hợp chúng lại 
với nhau. Kết hợp các kỹ thuật này sẽ làm gia tăng hiệu quả ghi nhớ lên gấp 
bội. Việc kết hợp hoàn toàn phụ thuộc vào ý thích của bạn, tuy nhiên, bạn có 
thể tham khảo một số cách kết hợp dưới đây. 

Hình ảnh và âm thanh 

Ở các phân trước, chúng ta biết đến vai trò của hình ảnh và âm thanh riêng lẻ 


trong quá trình ghi nhớ thông tin. Tuy nhiên, đến phần này, chúng ta sẽ cùng 


nhau tìm hiểu về cách thức kết hợp hai phương pháp này để đạt được hiệu 
quả cao nhất trong quá trình ghi nhớ. 

Một ví dụ điển hình cho phương pháp kết hợp này là học tên và từ mới. Bạn 
có thể nhìn thấy cách viết của mỗi từ và nghe được phát âm của từ. Sự kết 
hợp giữa hình ảnh và âm thanh sẽ giúp bạn “1n đậm” thông tin đó vào trong 
trí não hơn. Càng nhiêu liên kết, khả năng ghi nhớ của bạn càng mạnh mẽ 
hơn. 

Hơn nữa, khi bạn vừa xem tin tức trên tivi, bạn muốn nhớ tên của diễn viên 
hành động kiêm chính khách người Mỹ, Arnold Schwarzenegger. Đề nhớ tên 
của diễn viên này, bạn hãy tách chúng thành: “Ar” và “nold” cộng với 
“Sch”, “war” “ze”, “neg” “ger”. Sau đó có gắng phát âm từng cụm từ ở trên. 
Tiếp tục nhìn vào từng nhóm và phát âm chúng. Sau đó quay trở lại tên ban 
đầu, quan sát chúng và đọc lại. Thực hiện điều này một vài lần cho đến khi 
bạn ghi nhớ. 

Một tác dụng khác của việc kết nối hình ảnh và âm thanh xuất phát từ thực tế 
răng một số người ghi nhớ âm thanh tốt hơn hình ảnh hoặc ngược lại. Điều 
này sẽ ngăn cản họ ghi nhớ các thông tin thuộc sở đoản của mình. Chính vì 
vậy việc kết hợp âm thanh và hình ảnh sẽ giúp họ phát huy khả năng ghi 
nhớ. 

Nếu bạn là người nhanh nhạy với hình ảnh, khi đang nghe thầy cô giảng bài, 
hãy tập trung, vẽ ra giây những hình ảnh minh họa thông tin bạn nghe được. 
Ví dụ bải giảng đó có nội dung về chu trình hình thành nước trong tự nhiên, 


bạn có thể minh họa những thông tin mình nghe được trên giây giống như 


hình sau: 


^ _——h cu, 0 ¬%x lưu? 
_-đ&9- LLUÉc®-< 


"- 
%X#£ @< 1a) ft Z1 










"” *gleáw® 
lHz#ta) 134v x.# 


J1. 'I1TYY” 


? 


—. 


-—=.—~ m m—— ——— 
—.Ÿ -^ Am. 3 —— - _ = 
s.==.= _ 
tt a»+z tha: ta \ \ 


Yw tuâm sả 
Nếu là người cảm nhận âm thanh tốt nhưng lại nghèo nàn về hình ảnh, trong 
khi bạn phải xử lý một số môn học liên quan đến nhiều biểu đồ, mô hình, có 
một cách đơn giản để giải quyết vấn đề này là thêm những bình luận, nhận 
xét của mình vào từng phần của bài học. Không cần thiết phải nói lớn, bạn 
chỉ cần tự nhủ trong đầu là đủ. 

Ví dụ, bạn gặp phải một bài tập về địa hình Việt Nam, hãy miêu tả bản đồ để 
âm thanh hóa những hình ảnh bạn ghi nhận được. Bạn có thể nhận xét ngăn 
gọn như sau: “Địa hình đôi núi tập trung chủ yếu ở phía Bắc và chạy dọc từ 
Bắc đến Nam, những ngọn núi cao nhất nằm ở vùng Tây Bắc. Đồng bằng 
châu thổ tập trung ở phía Đông chạy dọc theo bờ biển, tập trung chủ yếu ở 
phía Nam. Vì thế miền Nam là vựa lúa chính của cả nước.” 

Với cách thức này, các chỉ tiết của đối tượng cần ghi nhớ được âm thanh 


hóa, kết hợp với cảm nhận thị giác giúp bạn mở đường đưa thông tin vào não 


bộ. 

Phương pháp LoclI hay Roman Room 

Phương pháp Loci kết hợp thông tin cân nhớ với hình ảnh. Hệ thống trí nhớ 
trở vỀ trước vô cùng cỗ xưa. Trong thời cô đại, việc rèn luyện trí nhớ đóng 
vai trò rất quan trọng. Trong khi các phương tiện vả cách thức ghi chú băng 
tay chưa xuất hiện thì kỹ thuật ghi nhớ bằng trí não là phương thức duy nhất 
để những người kế chuyện, nhà thơ, ca sỹ... nhớ được những câu chuyện, 
bài thơ hay lời bài hát của mình. Những người Hy Lạp và La Mã cổ đại 
truyền bá kiên thức vả tư tưởng của mình đến nhiều người ở nhiều nơi trên 
thế giới thông qua hình thức ghi nhớ và truyền miệng. 

Họ đã kết nối mỗi ý tưởng của bài phát biểu với một phần của chính căn nhà 
của họ. Đó là lý do tại sao phương pháp Loci còn được gọi là “địa điểm”. Ý 
tưởng mở đâu của bài phát biểu có lẽ sẽ được liên kết với cổng vảo, ý tưởng 
tiếp theo liên kết với tiền sảnh, ý tưởng tiếp đến được liên kết với đỗ đạc ở 
tiền sảnh, v.v.. Khi nhà hùng biện muốn nhớ bài phát biêu của mình, lần lượt 
từng ý tưởng một, anh ta cũng thực hiện một vòng quanh nhà mình băng trí 
tưởng tượng. Khi nghĩ đến cửa trước, nó gợi anh ta nhớ tới phần mở đầu của 
bài phát biểu. “Địa điểm” thứ hai, tiền sảnh, nhắc anh ta đến với ý tưởng 
phân tiếp theo của mình. 

Lấy ví dụ trong trường hợp Julius Caesar phát biểu trước binh lính trước khi 
ra trận: 

- Thông báo về cuộc chinh phục hai vùng đất mới. 


- Miêu tả sức mạnh của quân đội La Mã (nhân mạnh khả năng bách chiên 


bách thắng, ký luật cao độ). 

- Ý kiến của các nhân vật chủ chốt trong Viện Nguyên lão về cuộc chinh 
phục. 

- Những yêu cầu khi hành quân. 

- Mệnh lệnh trong và sau trận chiến. 

- Tưởng thưởng xứng đáng cho những ai lập được chiến công. 

Điều Caesar cần phải làm là liên kết những gì ông muốn nói với cấu trúc vả 
đồ đạc trong nhà mình: Hai chiếc cột chạm trồ hai bên cửa ra vào — ông có 
thể hình dung ra hai vùng đất mới, mỗi vùng đất là những họa tiết tỉnh xảo 
trang trí cho hai chiếc cột — những chiếc cột nâng đỡ cấu trúc ngôi nhả cũng 
chính là nâng đỡ đề chế của ông. 

Ngay giữa tiên sảnh, bức tượng thần Jupiter bình thường trông uy nghi nay 
trở nên dũng mãnh với lưỡi sét chói lòa. Caesar ngay lập tức hiểu được 
nguyên nhân, và bắt đầu nói về... sức mạnh quân đội La Mã. 

Hướng mắt về phòng khách. Ông ta đã nhìn thấy cảnh ôn ào quanh chiếc bản 
gỗ với chín nhân vật chủ chốt trong Viện Nguyên lão đang trình bày ý kiến 
về cuộc chinh phục với ông. 

Rời phòng khách, Caesar theo cầu thang bước lên phòng ngủ nhưng không 
thể. “Hàng trăm người lính tưởng tượng” đang thoăn thoắt lên xuống. 
Caesar bước vảo phòng ngủ và nhìn thấy vợ con ông đang ngủ ngon lành. 
Ngay lập tức ông nhớ đến “Mệnh lệnh trong vả sau trận chiến” không được 
sát hại hay làm bị thương phụ nữ và trẻ em. 


Bước gân đên cửa sô, ông nhìn xuông khu vườn cây xanh mát bên đài phun 


nước. Một cảm giác thoải mái an lành từ từ hiện ra. “Một tưởng thưởng xứng 
đáng cho những công lao khó nhọc.” Đây là lúc Caesar kết thúc bài phát 
biểu. Quân lính có niềm tin vào chiến thắng, họ tưởng tượng ra cảm giác 
được toàn thê người dân La Mã nghênh đón và đích thân các nhân vật cao 


quý nhất trong đề chế trao thưởng cho những chiến công của họ. 


11.Ghi chủ 





Ghi chú là việc ghi lại bất cứ thông tin nào bạn muốn nhớ. Chúng ta có thể 
ghi chú ở bất cứ đâu, vào sách, vở, giấy nhớ, điện thoại di động, máy vi tính 
cho đến tường, tủ lạnh hay bản ghê. 

Ghi chú là một phương thức ghi nhớ hữu hiệu. Bạn có thể sao chép các 
thông tin băng bất kỳ công cụ nảo, có thể áp dụng chúng bắt cứ đâu hay bất 
cứ khi nào bạn cần vả bao nhiêu lần tùy ý. 

Một khi đã ghi chú, bạn không cần phải nhớ quá nhiều trong đầu. Bạn chỉ 
việc nhìn vào đó là có được thông tin mình cần. Thông tin được ghi chú sẽ 
không bao giờ bị mai một hay mất đi trừ khi bạn xóa, vứt bỏ hoặc làm hư 


hỏng nơi lưu giữ chúng. 


Tuy nhiên có một vấn đề là bạn không thể mang theo tất cả những mẫu giấy 
nhớ bên cạnh mọi lúc mọi nơi. Nếu cần mang những thông tin quan trọng 
bên mình, bạn có thê lúc nào cũng phải mang theo cả núi giấy tờ tài liệu hay 
một bộ nhớ máy tính. Bạn cũng phải sắp xếp lượng thông tin ghi chú phù 
hợp đề truy xuất chúng dễ dàng mỗi khi cần. 

Đó là lý do tại sao ghi chú là phương pháp giúp bạn ghi nhớ hiệu quả và dễ 
dảng, gợi bạn nhớ đến những thông tin cần thiết mà bạn không cần phải 
mang một “bộ nhớ máy tính di động” đi cùng. 

Ngoài ra, ghi chú cũng là cách thức hữu hiệu trong việc “kiểm tra chất 
lượng” trí nhớ của bạn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra răng, những người có thói 
quen ghi chú từ bài giảng, bài thuyết trình, sách hay thậm chí là danh sách 
việc làm sẽ hiểu và nhớ nội dung lâu hơn và tốt hơn. Hoạt động ghi chú đòi 
hỏi bạn phải suy nghĩ về tài liệu, buộc kiến thức phải đi qua miền nhớ lâu 
đài. 

Bạn cũng phải xem lại những mâu giấy nhớ này. Việc đọc lại sẽ củng cố 
thêm tài liệu và cải thiện định hướng. Thực tế, bạn càng ôn luyện sớm bao 
nhiêu sau khi ghi chú thì càng tốt bây nhiêu. 

Ghi chú - Bài giảng 

Nếu bạn không quen với việc ghi chú, bạn sẽ gặp khó khăn trong việc xác 
định chính xác thông tin bạn muốn ghi chú. Khi gặp phải môn học quan 
trọng hoàn toàn mới, bạn sẽ sớm nhận ra rẵng việc phi chép toàn bộ không 


sót một thông tin nào theo lời giảng của thây cô hoàn toàn là một sai lầm. 





Nếu bạn không biết cách ghi chú hoặc viết tắt, bạn có thể phải bỏ qua những 
từ khóa trong quá trình ghi bài. Đương nhiên điều này phụ thuộc vào tốc độ 
nói của giáo viên và tốc độ ghi chép của bạn. 

Thực tế, cho dù bạn tốc ký giỏi đến đâu, bạn cũng không thể theo kịp tốc độ 
âm thanh (bài giảng của thây cô). Không chỉ vậy, với áp lực ghi đầy đủ toàn 
bộ lời thầy cô, bạn tự biến mình thành một tay đua với bài giảng. 

Bạn phải hiểu răng mình chỉ ghi chú những thông tin quan trọng chứ không 
phải chép nguyên xi bài giảng. Thay vào đó, bạn nghe giảng để nhận biết 
thông tin, khái niệm hoặc chỉ tiết nảo là quan trọng cần ghi lại theo cách hiểu 
của mình. 


Bạn có thê sử dụng từ viết tắt, hình ảnh, biêu đồ để ghi chú. Nếu có điều 


kiện, bạn có thể ghi âm lại toàn bộ bải giảng của giáo viên. Việc này sẽ giúp 
bạn kiểm tra thông tin quan trọng bị bỏ sót. 

Sau đó vào giờ ra chơi hoặc cuối mỗi ø1Ờờ học, tổng kết lại những mục ghi 
chú của bạn và đọc lại chúng thường xuyên để củng có trí nhớ của bạn. 

Ghi chú - Đọc 

Khi đọc một cuốn sách, bạn có thê dùng bút dạ quang đề đánh dẫu những 
thông tin quan trọng hoặc gạch chân và ghi chú dưới những thông tin ây. 
Đương nhiên bạn không nên làm như thế nêu đó là cuốn sách đi mượn. 
Giống như việc ghi chép bài giảng, bạn nên ghi chú những ý chính hoặc 
điểm quan trọng trong quá trình đọc. Ngoài ra, bạn có thể ghi chú những 


thông tin liên quan cân thiệt đê làm rõ nội dung cuôn sách. 





Không giống như những ghi chú bải giảng, bạn có thê sẽ tốn thời gian hơn 
để ghi được những ghi chú hoàn hảo. Bạn phải tìm hiểu rõ thông tin trong 
cuốn sách, từ đó có được “bản tóm tắt” cuỗn sách hiệu quả nhất theo ý hiểu 
của mình. 

Một ví dụ: Bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra môn hóa học về nguyên tô Canxi — 
nguyên tô chính câu thành và giúp xương, răng bên vững. 


Đề hiểu rõ thêm về thông tin này, bạn có thê tìm kiếm trên Internet vả phát 


hiện ra trong cơ thể, hệ thông xương lưu giữ tới I kg canxi. Khi chế độ ăn 
thiêu canxi, cơ thê sẽ phải huy động phần dự trữ ở xương để đưa vào máu, 
lâu ngày sẽ dẫn đến loãng xương, khiến hệ xương (đặc biệt là các xương ở 
cột sông) bị suy yếu, gây còng, vẹo, dễ gãy. Để xương phát triển tốt, bạn cần 
có chế độ ăn giàu canxI và sự vận động cơ thê thường xuyên. 

Thậm chí bạn có thê ghi lại lượng canxi cần cung cấp hàng ngảy cho từng 
đối tượng khác nhau như trẻ em, người lớn, người già. Nếu cảm thấy hứng 
thú, bạn có thể tìm hiểu thêm các thức ăn chứa nhiều canxi, chế độ ăn uống 
đảm bảo đủ lượng canx1 hoặc cả cách thức đề ngăn chặn, chữa trị việc dư 
thừa canxi trong cơ thể. Chúng sẽ thành những kiến thức rất hữu ích cho sức 
khỏe của gia đình bạn. 

Hãy đặt hơi thở của cuộc sống, tâm tư tình cảm của mình vào bản ghi chú. 
Chúng sẽ giúp bạn thối bùng lên ngọn lửa đam mê và sẽ ghi nhớ tốt hơn. 
Ghi chú - Giấy nhớ thông minh 

Một phương thức hữu hiệu khác giúp bạn tối đa hóa hiệu quả của những ghi 
chú này là ghi các thông tin quan trọng lên các mầu giây nhớ hoặc các tâm 
thẻ học. Bạn có thể mua chúng ở bất cứ cửa hàng văn phòng phẩm hoặc hiệu 
sách nảo. Bạn có thể viết câu hỏi về môn học hoặc điều bạn chưa biết ở một 
mặt và viết câu trả lời vào mặt còn lại. Bạn có thể dán các tắm stick này Ở 
những nơi quen thuộc với bạn như sách vở, TV, máy tính, tủ lạnh, kệ sách 


v.v... đề thường xuyên nhắc nhở bạn ghi nhớ chúng. 















Bạn cũng có thê đọc chúng một vài lân trước khi đặt vào trong hộp, sau đó 
lây chúng ra đọc các câu hỏi ở mặt trước, tự tìm câu trả lời rôi so sánh với 
đáp án ở mặt sau. 


Bạn cũng có thê tận dụng các tâm bìa đê ghi nhớ các từ vựng, ngôn ngữ mới. 


12. Nhớ tên và khuôn mặt 


S) 


sả —s~ ——. p 


Chúng ta, ai cũng thích được người khác nhớ và gọi tên mình một cách trìu 







đ 


mến mỗi khi gặp mặt. Đó là cảm giác hài lòng khi trở thành người quan 
trọng trong tâm trí người khác. Bạn cảm thấy sao nếu ai đó gọi nhầm tên 
bạn? 

Chính vì vậy, việc ghi nhớ tên, khuôn mặt đem lại những điều kỳ diệu trong 
công việc lẫn cuộc sống. Nó tạo ra thiện cảm, góp phần tạo dựng niềm tin. 
Một học sinh mới nhớ được tên và khuôn mặt mọi người trong lớp chỉ sau 
một hai buôi học sẽ gây ân tượng hơn đối với bạn bè. 

Không chỉ vậy, ghi nhớ tên, khuôn mặt sẽ giúp chúng ta tăng thêm sự tự tin 
ở bản thân, tránh các tình huỗng lúng túng khó xử. Nếu một người nảo đó 


gọi tên bạn nhưng bạn lại không thể nhớ tên họ thì thật xấu hồ. Tệ hại hơn, 


bạn không thể nhớ được tên ai đó và hỏi lại tên họ trong khi họ hy vọng rằng 
bạn có thể nhớ được tên họ. 

Trong công việc cũng vậy. Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia một hội nghị 
và có rất nhiều nhân vật quan trọng tham dự. Tuy nhiên, bạn không thể nhớ 
được tên và thậm chí là khuôn mặt họ? Phải làm sao đây? 

Nếu bạn lỡ rơi vảo tình huống đó, đừng vội mặc cảm. Dù sao, bạn cũng đã 
mặc lỗi, hãy rút kinh nghiệm và bắt đầu học cách ghi nhớ ngay từ bây giờ. 
Khi nhớ một ai đó, đừng chỉ nhớ tên của họ mà phải cả khuôn mặt họ nữa. 
Trước khi bước vào từng kỹ thuật ghi nhớ, bạn cần năm rõ ba bước sau: 
Bước 1: Trước mỗi cuộc gặp gỡ, hãy xem như bạn không quen biết bất cứ ai, 
nhiệm vụ của bạn là phải ghi nhớ họ. 

Bước 2: Chú ý và quan tâm tới từng người bạn trò chuyện, thường xuyên 
nhắc đến tên họ trong cuộc trò chuyện. 

Bước 3: Liên kết tên và đặc điểm của họ với những øì bạn biết. 

Nhớ tên 

Hãy vận dụng tất cả các phương pháp bạn vừa đọc được vảo việc ghi nhớ tên 
của mọi người. Khi ai đó cho bạn biết tên, hãy trân trọng khoảng thời gian 
đó và chú ý đến tên họ. Tập trung vào âm thanh mà họ nói. Quan sát miệng 
họ và xem cách họ phát âm. Nếu người đó nói tên Lan hay Peter Pike hoặc 
Elizabeth, hãy xem câu hình miệng của họ khi phát âm tên mình. 

Nếu bạn không nghe rõ, đừng ngại, hãy đề nghị họ nhắc lại. Vì một lý do gì 
đó, mọi người thường xâu hồ khi nói rằng: “Tôi xin lỗi, tôi không nghe rõ 


tên anh. Anh có thể nhắc lại được không?” Chắng có gì phải xấu hồ về điều 


đó cả. Bởi tên mỗi chúng ta là sở hữu đáng tự hào của mỗi người vả nó cân 
được thê hiện rõ ràng nhât. Việc bạn hỏi lại thông tin khi nghe không rõ 


chứng tỏ bạn đang quan tâm đến họ. 





Ũ 


T7. 


HẾ ° c3 


4 4 


+“ 
~+ 
.“~ 


+ 


Tiếp đến, hãy áp dụng phương pháp lặp lại. Khi gặp lại người quen, bạn nên 
tự giới thiệu tên mình trước để tránh gây khó xử cho họ trong trường hợp họ 
không nhớ tên bạn. Hãy đến sân, trò chuyện và tự giới thiệu. 

“Chào Lan, mình là Huy. Chúng ta đã gặp nhau tại hội diễn văn nghệ hè vừa 
rồi. Lâu rồi không gặp, bạn khỏe không?” 

Không dài dòng, nhưng vẫn đây đủ ý muốn truyền tải, cách tiếp cận này sẽ 
giúp bạn tạo được cảm tình trong mắt người đối diện. 

Khi nghe một ai đó tự giới thiệu tên, hãy thì thầm cái tên này trong đâu. Sau 
đó lặp lại ngay khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Cố gắng phát âm đúng tên của 


mọi người đê thê hiện sự tôn trọng và quan tâm đên họ. 


“Chảo Ngọc An, rất vui được gặp bạn. Minh là Thùy Trâm. Không biết 
Ngọc An đang học trường nào vậy? À! Thì ra Ngọc An học ở Đại học Bách 
Khoa. Còn Trâm học bên Kinh Tế.” 

Sau khi nhắc lại tên người đó một vải lần, bạn có thể áp dụng phương pháp 
liên tưởng. Tự nhủ thầm và liên kết tên người đó với một ca sỹ nỗi tiếng, 
thậm chí là trùng tên với người thân trong gia đình hay một người bạn thân 
v.v...đề gia tăng tính liên kết trong trí não bạn. 

Một phương pháp ghi nhớ khác là liên kết hình ảnh. Nếu ấn tượng với vẻ 
ngoải của người đôi diện, bạn có thể liên kết những đặc điểm này với tên của 
họ. 

Ngọc An là người dịu dàng, làn da mịn màng trăng trẻo và có răng khếnh rất 
duyên. Chúng ta có thể nhớ cô ấy với hình ảnh “An khếnh”. 

Thảo Nguyên, cô bạn vừa nói chuyện trong buổi hội thảo về phương pháp 
học tập, có phong cách nói chuyện cuốn hút, nhẹ nhàng khiến bạn cảm thây 
dễ chịu. Bạn có thê gọi cô ấy là “Nguyên diễn giả”. 

Một cách thức khác giúp bạn ghi nhớ tên hiệu quả là biết được ý nghĩa của 
cái tên đó. Mỗi cái tên luôn chứa đựng một ý nghĩa riêng. Năm được điều 
này sẽ giúp bạn ghi nhớ tốt hơn. Nó sẽ giúp bạn tạo được cái nhìn thiện cảm 
VỚI NĐưỜi đôi thoại, đặc biệt là ñØƯỜi nước ngoài. 

Suri theo tiếng Ba Tư nghĩa là Hoa hồng đỏ, còn trong tiếng Do Thái nghĩa 
là Nàng công chúa. Shiloh Nouvel - Shiloh trong tiếng Do Thái nghĩa là 
Chúa Cứu thế, Nouvel - tiếng Pháp nghĩa là mới mẻ. Vậy, Shiloh Nouvel có 


nghĩa là Chúa Cứu thế mới. 


Trong trường hợp bạn trò chuyện với một nhóm người, có thể họ sẽ giới 
thiệu tên mình rất nhanh. Vì vậy bạn khó có thê ghi nhớ được chúng ngay. 
Lúc này, bạn đừng cô gắng nhớ tên họ. Hãy đề nghị họ nhắc lại tên để bạn 
năm rõ hơn. Sau đó nhắc lại: “Rất vui được gặp các bạn: Phương, Hằng, An, 
Huy.” 

Bây giờ, hãy áp dụng phương thức viết tắt. Bạn thu được PHAH từ tên các 
bạn trên (theo các chữ cái đâu). Hình dung họ là nhóm sinh viên trường Mỹ 
Thuật chuyên vẽ PHÁcHọa chân dung. 

Dĩ nhiên những chứ cái này không nhất thiết phải sắp xếp theo thứ tự lần 
lượt từng người. Bạn có thể sắp xếp chúng thành những nhóm từ bạn thích, 
ví dụ: HAPH - HÀ¡PHòng. 


Nhớ khuôn mặt 





Muốn nhớ ai đó, bạn không chỉ phải nhớ tên của họ mả còn phải ghi nhớ cả 


khuôn mặt. Khi nghe người đôi diện giới thiệu tên, bạn nên tập trung vào 


cách phát âm, đồng thời quan sát khuôn mặt của người đối thoại. Việc này 
giúp kết nối tên của người đó với khuôn mặt vả giúp bạn kết nối âm thanh 
với hình ảnh. Tuy nhiên, bạn không nên nhìn chằm chằm vào họ. Việc này 
khiến cho người đối diện cảm thấy không thoải mái và khó chịu. Bạn phải 
khéo léo quan sát đề ghi nhớ tốt nhất khuôn mặt họ, đông thời không khiến 
họ cảm thấy bị đe dọa hoặc lúng túng. 

Cách tốt nhất bạn nên quan sát là từ góc nhìn 20 đến 30 độ. Không nhìn trực 
diện hoặc nhìn nghiêng mà chọn vị trí quan sát tốt theo cả ba chiêu. Thông 
qua góc nhìn này hãy quan sát những đặc điểm thú vị hoặc đặc biệt của 
khuôn mặt. Gương mặt ấy tròn hay trái xoan? Có má lúm đồng tiền hay 
không? Tóc xoăn hay tóc thắng? v.v... 

Liên tưởng so sánh 

Bạn hãy chú tâm vào các bức hình dưới đây. Tưởng tượng mình đang trò 


chuyện với họ. 





Rose Bernet 


Rose Bernet là diễn viên múa. Hãy quan sát cô ấy. Trông cô ấy đang lo lắng 
về điều gì. Điểm nỗi bật của cô ấy là chiếc mũ nhung đỏ. Chúng ta sẽ tạo sự 
liên tưởng giữa tên cô ấy và những đặc điểm này. 

Trước tiên chúng ta chuyên tên cô ấy thành những hình ảnh âm thanh dễ 
nhớ. Liên tưởng Rose với hoa hồng đỏ và họ Bernet với burn-net (cháy dây 
theo dây chuyền). Bạn hãy hình dung Rose đội chiếc mũ làm bằng những 
cánh hoa hồng đang lo lắng ngước nhìn ngọn lửa đang lan rộng thiêu rụi khu 
căn hộ cô đang ở. 

Lần sau khi bạn gặp một cô gái đầu đội mũ nhung đỏ, bạn sẽ nhớ ngay đến 
cảnh tượng cô ấy lo lắng đám cháy theo dây chuyên thiêu rụi căn nhà của cô 


ây. “Mũ nhung đỏ” làm liên trởng đến Rose Bernet. Cô ấy chắc chắn là 


Rose Bernet. 





- Bill Smovolka - 


Đây là Bill Smovolka. Dễ dàng nhận ra điểm nổi bật của anh chàng là mái 
tóc dài và đôi môi thâm dảy. Bạn hãy thử biến chân dung anh ấy thảnh một 
bức tranh biếm họa như hình bên. 

Bill có mái tóc bù xù và đôi môi thâm dảy vì ngày nào cũng hút thuốc và 
uống rượu (Smo — volka). Vừa thất nghiệp vừa nghiện ngập nên ngảy nào 
anh ta cũng phải đối mặt với các hóa đơn (BilI). Bạn đã ghi nhớ được “ma 
men” BIll Smovolka. 


Quan tâm đên mọi người 


Đôi khi chúng ta nhớ được tên và khuôn mặt của người khác một cách tự 
nhiên. Họ có những đặc điểm, phong cách gây ấn tượng với bạn ngay từ lần 
đầu tiên gặp mặt. Bạn nhớ đến họ đơn giản vì bạn cảm thây yêu thích họ. 
Chúng ta có xu hướng nhớ những người ta yêu thương. Vì thế hãy quan tâm 
đến những người xung quanh nhiều hơn nữa. Hãy hỏi những câu hỏi quan 
trọng và tìm kiếm các chủ đề thú vị. 

Tóm lại, muốn ghi nhớ một ai đó, hãy tuần tự thực hiện ba bước sau: quan 
tâm đến tên — quan tâm đến khuôn mặt — kết hợp chặt chẽ hai yếu tô này với 


nhau. 


.csesoa49G96669969666G2696609669669Ằ0969068096606296966096269669666Ằ696666696669669664696609966696996499696966699666G6099669698469899696696966669696966609669668660660006696e., 


Bài tập 


I, Ghỉ nhớ tên và khuôn mặt sau: 





Samuel Drecadro Harry Barker 





Hoàng AI Thanh Phạm Tân Hậu 


3», Thử nhớ lại tên của những người sau: 





13. Ghỉ nhớ các con sö 





Xã hội ngày nay được xây dựng dựa trên các con số. Chúng là các mã nhị 
phân trong tất cả hệ thống máy tính, hệ thống điều khiến, mã số thuế, thẻ 
ATM, số chứng minh thư v.v... Cho dù có thích hay không, bạn vẫn phải đối 
mặt với chúng. 

Không giống như từ ngữ, các con số khá khó nhớ, đặc biệt là khi chúng đứng 
riêng lẻ. Âm thanh, hình ảnh phát ra từ con số rất khó đề chúng ta liên tưởng 
đến các sự vật hiện tượng. Vì thế việc chi nhớ các con số đối với hầu hết 
chúng ta là một việc cực kỳ phức tạp và khó khăn. 

Tuy nhiên chúng ta hoản toàn có thê ghi nhớ các con số có ý nghĩa đặc biệt 
hoặc có mối liên hệ với chúng ta. Dựa trên nguyên lý ấy, những kỹ thuật ghi 
nhớ con số ra đời. Bạn sẽ nhớ ngày tháng, sinh nhật, số điện thoại... một 


cách rõ ràng. 





Ký hiệu, âm thanh, phần nhóm và lặp lại 

Ở phân trước chúng ta đã được biết đến hai cảm nhận về âm thanh vả hình 
ảnh cũng như việc phân nhóm và lặp lại. Trong phần nảy, việc lặp lại các 
con số một vài lần có thể giúp bạn 1n đậm con số đó trong trí nhớ của bạn — 
ví dụ, “I873;1873;1873”, nhưng thay vì đọc rằng: “một, tám, bảy, ba” hoặc 
“một nghìn tám trăm bảy ba” thì các bạn nên phân nhóm từ đó thành hai 
phần nhỏ hơn — 18 và 73. Âm thanh của “mười tám và bảy ba” sẽ dễ dàng 
nhớ hơn. 

Bạn cũng có thể sử dụng hình ảnh lặp lại. Bên cạnh việc viết các con số một 
vài lần, hãy hình ảnh hóa hình dạng các con số này được khắc trên đá, trên 
các biên quảng cáo, hoặc cách điệu thành đồ trang sức. Ngoài ra bạn cũng có 
thể kết hợp âm thanh của giai điệu với hình ảnh của các con số đang được 
treo trên cành cây hoặc nhảy múa trên khuông nhạc. 


Nghệ thuật liên kết các con số 


Nếu con số của bạn có mối liên hệ nào đó với những điều bạn biết, hãy tận 
dụng điều đó. 

Bạn muốn ghi nhớ độ cao của đỉnh núi Phan S¡ Păng là 3.143 m. Số x gần 
đúng mà bạn thường hay dùng để tính toán là 3,14. Chỉ cần thêm số 3 vảo 
cuối bạn sẽ có được 3.143. 

Hoặc bạn cần ghi nhớ con số 41239. Quan sát con số nảy bạn có thể nhận 
thây nó được chia thành 3 nhóm “4 — 123 — 9”. Nó gồm số chính phương 
khác 0 đầu tiên — ba số tự nhiên liên tiếp khác 0 đầu tiên — số chính phương 
khác 0 thứ 2. 

Tuy nhiên không phải ai cũng có được lợi thế này. Nó phụ thuộc vào mức độ 
quan sát và sự hiểu biết của bạn. Nhưng dù có thế đi chăng nữa, tại sao bạn 
lại không tận dụng chúng đề hỗ trợ trí nhớ của mình? 

Chuyên số thành từ 

Liên kết các con số có nhược điểm là chỉ phù hợp với những người có khả 
năng về toán học hoặc tầm hiểu biết rộng. Thậm chí phương pháp đó không 
thể giúp bạn ghi nhớ hiệu quả một dãy số dài trong khoảng thời gian ngăn. 
Cách ghi nhớ hiệu quả nhất là chuyển các con số thành chữ cái. Như vậy các 
số sẽ trở thành những từ có nghĩa. Từ đó giúp chúng ta hình dung dễ dảng 
hơn. 

Trước hết bạn hãy chỉ định mỗi con số từ 0 đến 9 tương ứng với những chữ 
cái nào. Sẽ mắt một thời gian luyện tập để bạn ghi nhớ và sử dụng linh hoạt 
bảng chuyền đối này. Nhưng bù lại bạn sẽ ghi nhớ được bắt cứ dãy số nảo 


bạn cân. 


Mã hóa hoàn chỉnh 
Bạn chuyền các số từ 0 đến 9 tương ứng với tất cả 33 ký tự trong bảng chữ 


cái. Bắt đầu từ A tương ứng với 0. 














| A,G,Œ,X O 
| Ă,H,P,Y I | 
| Â,LQ,Z 2 | 
lB, J,R 3 | 

Ga 4 | 
| D,L,T 5 

Đ,M,U 6 

E,N,Ư 7 

Ẽ, O, V 8 

F,Ô, W Q 





Bây giờ chúng ta thử ứng dụng với những con số đơn giản. Lấy ví dụ số 
2715. Chúng ta tạo thành một câu dựa trên những con sỐ này theo thứ tự từ 
trái qua phải: 2 (Â, I, Q, Z) — 7 (E.N,U)- 1 (A,G,E,X)- § (Ẽ,O, V). Với 
con số 2718 ta có nhiều cách nhớ. Bạn có thể chuyển thành QNXV — Quên 
Nấu Xôi Vò. 

Hoặc bạn chia chúng thành hai nhóm: 27 và 18. Áp dụng bảng trên bạn sẽ 


có: IN—AO (đọc gần giống IN-OUT): Bạn có thê tưởng tượng con số này cứ 


thập thò ngoài cửa không chịu vào (IN) cũng chắng chịu ra (OUT). 

Mã hóa phụ âm 

Bạn có thê chỉ cần mã hóa các con số với một số phụ âm. Các nguyên âm sẽ 
được sử dụng đề ghép với các phụ âm tạo thành từ có nghĩa. Bạn có thể tạo 


thành từ, cụm từ cho bất kỳ ngôn ngữ nào bạn biết. 


B,X,4é O 
C,W ] 
D,V 
Đ,T 
F,S 
G,R 
H,Q 6 
|J,P 

IK,N 8 
L, M —9 


\~ 


{' |4 |C2 





Í Ì 


Bắt đầu với con số 18. Con số này được tạo thành từ 2 phụ âm: C và N (1: C 
và 8: N). Chúng ta bổ sung các nguyên âm A, Ä, Â, E, Ê,I,O, Ô, Ơ,U,Ư, Y 
để tạo thành một từ, cụm từ có nghĩa, đó là CaN (cái can). 

Tương tự ta có: 


SI—(8:N, 1: W) - NeW (mới mẻ) 


44 - (4: S,F) - SoS (tín hiệu cấp cứu) hoặc FuSe (cầu chì, cầu chảy) 

803 — (§:N, 0: X, 3: T) —- NeXT (tiếp theo) 

S945—(8§:N,9:L, 4: F, 5: G)— NILe — FoG (Sương mù trên sông Nin) 

Khi bạn muốn biên dịch ngược lại (số hóa từ) bạn chỉ cần găn các chữ cái 
với con số tương ứng. Ví dụ TRÍ NHỚ tương ứng với TRi NHơ — 3586. 
Vậy LIÊN TƯỞNG Ứng với con số nào? Bạn có L:9,N:§,T:3,G: 5— 
LIÊN TƯỞNG: 98385 

Sau khi chữ hóa các con số, hãy sử dụng trí tưởng tượng của mình đề tạo ra 
những hình ảnh âm thanh trong trí não của mình. Chúng sẽ giúp bạn ghi nhớ 
trọn vẹn. 

Vẽ tranh bằng các con số 

Bên cạnh phương pháp chữ hóa con số, bạn có thê hình ảnh hóa những con 
số. Với phương pháp này, bạn chọn những hình ảnh tương tự như hình dáng 
của các con số. Nhiệm vụ của bạn là liên kết những hình ảnh đó thành một 


bức tranh hoàn chỉnh để ghi nhớ. 


(Ôuả bóng 





Cây gậy 


Con ngông - 


|) 





Cái nĩa 





Cánh buôm 





Cá ngựa 
Nàng tiên cá 


Xà beng 





œ | M ©®«Í©œI'` | |2 


Mắt kính 








9 Bong bóng bay 





Lấy ví dụ số báo danh của bạn là 1982. Đầu tiên tưởng tượng một chiếc gậy 
(1) đang giữ chặt quả bóng bay (9) màu đỏ. Một chiếc gậy khác kẹp một quả 
bóng màu xanh. Dùng một chiếc gậy nối hai bộ gậy-bóng tạo thành một mắt 
kính bong bóng khống lồ. Từ từ đặt chiếc mắt kính xanh đỏ lên chú ngỗng 
trắng đang bơi trong hồ. 

Liên tưởng đến bức tranh này sẽ giúp bạn ghi nhớ chính xác thứ tự của các 
con số. Tuy nhiên để liên tưởng được tốt, bạn cần phải hình dung và ghi nhớ 
bảng hình ảnh hóa con số đưa ra ở trên. Bạn cũng có thể tự tạo cho mình một 


bảng hình ảnh hóa các con số phù hợp hơn với trí tưởng tượng của mình. 


Mẹo nhỏ 





Bắt đầu luyện tập từ những con số đơn giản (2 chữ số), với mỗi con số bạn 
thử ghi nhớ con số đó theo thứ tự ngược lại. Điều này sẽ giúp bạn gia tăng 
đến 50% khả năng ghi nhớ. 

Với những con số phức tạp, đừng nên có gắng ghi nhớ chúng một lượt. Bạn 
hãy chia chúng thành các nhóm nhỏ. Mỗi nhóm khoảng 2 đến 3 số. Nếu bạn 
phát hiện những nhóm đặc biệt, đừng ngần ngại đưa chúng vào một nhóm. 
Ví dụ: Với dãy số 12579194538526022. Bạn có thể phân chia con số này 
thành 12 — 579 — 1945 —- 38 - 52 —- 6022. 

Nếu trong đầu bạn xuất hiện nhiều hơn một từ thì hãy viết chúng ta giấy. 
Bạn phải nhớ răng những từ này phải có nghĩa. 

Ví dụ: 81 có thê là NW hoặc KW. Đừng cô gắng tìm hiệu chúng có nghĩa gì 
mả hãy thử ghép chúng với các nguyên âm để tạo ra từ có nghĩa như NeW 
(mới mẻ) hoặc KIW! (quả Kiwl). 

Bạn cũng nên chọn những từ có nghĩa cụ thể thay vì trừu tượng. Với 81 chọn 
NeW sẽ khiến bạn khó hình dung ra hình ảnh thế nảo là mới. Trong khi đó 
chọn KiWi (quả Kiwi) sẽ làm bạn nghĩ ngay đến hình ảnh loại quả đó trong 


đầu. 
Bài tập 


Bây giờ hãy thực hiện một vải bài luyện tập để “thực hành” lý thuyết bạn 
vừa đọc. 

1. Biến các con số thành từ có nghĩa: 25, 29, 30, 38, 40, 41, 42, 1944, 945, 
7969, 300475, 70895. 


2. Biến từ, cụm từ thành số: cần cù, table, student, chăm chỉ, nghiêng, ngủ, 
học, like, memorizing, smart, best, futher. “Ăn vóc học hay”, “Nước chảy đá 
mòn”, “Học thây không tày học bạn”. 

3. Good, bear, 1237, 76, line, silver, mountann, rIver, 342, 721, 236, bank. 
4. Ghi nhớ các con số sau: 3.14, 3.1415, 3.141592, 3.1415926535, 
3.14159265358, 3.14159265358979, 3.1415926535897932, 
3.141592653589793238, 3.14159265358979323846. 


14. Ghi nhớ ngôn ngữ 





Có cậu học trò trí nhớ kém quá, học chữ Viên là tròn, đọc luôn mồm mà vẫn 
quên nghĩa. Hỏi mãi sợ thây gắt, cậu bèn lấy đất nặn một viên tròn đề dễ 
nhớ. 

Vừa học cậu vừa gõ nhịp chân: 

- Viên là tròn, viên là tròn. 

Học một lúc cậu ta quên và đọc: 

- Tròn là viên, tròn là tròn. 

Lầm lẫn quá, cậu vội cầu cứu đến viên đất để dễ nhớ. Nhìn viên đất cậu đã 
dẫm bẹt từ bao giờ, cậu ta đọc: 


- Bẹt là bẹt, bẹt là bẹt. 


Đấy là một trong những cách thức để ghi nhớ ngôn ngữ: Liên tưởng — Lặp 
lại - Chú tâm. 

Ngoại ngữ 

Rất nhiễu người muốn học ngoại ngữ nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Đối 
với họ, ngôn ngữ nước ngoài có cách phát âm và ngắt giọng không logic. 
Theo một số nghiên cứu thì cách tốt nhất để học ngoại ngữ là sông tại quốc 
gia nói ngôn ngữ đó. Ở nước ngoài bạn sẽ lĩnh hội rất nhanh nhờ quá trình 


rèn luyện thường xuyên. 





Tuy nhiên chúng ta vẫn có thê học tốt ngoại ngữ mà không cân di chuyển 


đên nơi sản sinh ra nó. Việc học ngoại ngữ sẽ trở nên dê dàng nêu bạn tiêp 


xúc với nó ở góc độ đúng. Hãy tập trung, liên tưởng, phân tích, đơn giản hóa 
ngôn ngữ đó và xem lại cách học hiện tại của chúng ta. 

Hiểu được nghĩa của từ 

Có khá nhiêu bạn luôn cho rằng mình không có khiếu học ngoại ngữ. Nhưng 
nếu họ bị “đày” đến một vùng đất nào đó thì chắc hắn chắng bao lâu sau họ 
sẽ nói trôi chảy ngôn ngữ của chính vùng đất đó. Vì thế chúng ta hoàn toản 
có thể khăng định phân lớn vấn đề không năm ở khả năng mả là sự sẵn sảng 
học hỏi trong mỗi con người. 

Rất nhiễu lần chúng ta cố ý hoặc vô tình bỏ qua những lỗi nhỏ trong cách 
thức đánh vân, phát âm, thậm chí là ngữ pháp. Những lỗi ấy theo thời gian 
mặc nhiên trở thành thói quen xấu của chúng ta khi học ngoại ngữ. 

Nhiều bạn khi phát âm từ “hour” (tiếng Anh có nghĩa là giờ) có thói quen 
đọc là “haua” nhưng thực tế “h” là âm câm và cách phát âm chính xác của nó 
phải là: “aua”. 

Một vẫn đề khác nằm trong thói quen của chúng ta. Hãy đọc kỹ những từ sau 
đây: “EconomIc cr1sIs, 1nflation, øet too caught... ” 

Bạn hiểu những từ trên có nghĩa là gì chứ? Thực tế, nhiều lúc chúng ta đọc 
mả không hiểu nghĩa là gì. Vì vậy muốn ghi nhớ chúng để sử dụng trong 
những hoàn cảnh cụ thể, bạn bắt buộc phải hiểu hết ý nghĩa của chúng. 
“Economic crisis” là khủng hoảng kinh tế, “inflation” là lạm phát hay “get 
too caught” là nỗ lực hết sức, v.v... Hãy tạo cho mình thói quen học từ mới 


mỗi ngày. 





Khi gặp một từ mới, bạn hãy có gắng hiểu nghĩa của chúng bằng cách tra từ 
điển, hoặc đoán nghĩa của từ thông qua mối tương quan của nó với những từ 
xung quanh trong đoạn văn bản đang đọc. 

Với từ mới, bạn có thê sử dụng các tâm bìa (đã được giới thiệu trong cách 
thức ghi chú) để ghi nhớ chúng. Một mặt bạn ghi từ đó, mặt còn lại ghi ý 
nghĩa của nó kèm theo các từ đồng nghĩa, trái nghĩa. Hãy cô gắng diễn đạt ý 
nghĩa của từ đó bằng chính ngôn ngữ của nó. 

Ngoài ra bạn nên đặt câu với từ mới bạn vừa học được. Cố găng sử dụng nó 
thường xuyên trong những văn cảnh phù hợp. Băng cách này bạn sẽ giúp 
chúng In sâu vào tâm trí. 

Phân nhóm cấu trúc từ và liên kết 

Mỗi ngôn ngữ đều được tạo dựng dựa trên những nên tảng chung. Trong số 
ấy việc vay mượn những ngôn ngữ khác để làm giàu thêm cho kho tàng 


ngôn ngữ của mình là việc làm tât yêu. 


Ba lê — xuất phát từ ballet (tiếng Pháp), căn tin — cantine (tiếng Pháp), xì 
căng đan — scandal (tiếng Anh), xô viết — Soviet (tiếng Nga). Hay như Đông 
Ki Sốt xuất phát từ nhân vật Don Quixote (tiếng Tây Ban Nha) trong tiêu 
thuyết Don Quixote đe la Mancha của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de 
Cervantes Saavedra. 

Vì vậy để nâng cao khả năng học ngoại ngữ, bạn nên tìm hiểu nguồn gốc của 
ngôn ngữ ấy. Ví dụ, bạn muốn biết nghĩa của từ bomophobia, bạn nên biết 
homo trong tiếng Latin là một tiền tô liên quan đến máu. Pjobïa trong tiếng 
Anh nghĩa là sợ hãi. Chính vì vậy hørnophobia là chứng sợ máu. 

Trong tiếng Anh có những từ gọi là căn ngữ (root), căn ngữ này có thể được 
chép thêm một cụm từ ở trước gọi là tiền tổ (prefix). Tương tự, cụm từ được 
ghép ở cuối căn ngữ gọi là hậu tố (suffx). Dựa trên điều này bạn có thê ghi 
nhớ tốt hơn ngôn ngữ này. 

Các tiền tố như “dis”, “in”, “un” đều có nghĩa là “không”. “Clean” (sạch) — 
“unelean” (dơ bản); “Agree” (đồng ý) — “Disagree” (không đồng ý). Mis có 
nghĩa là nhằm — “Understand” (hiểu) — “Misunderstand” (hiểu lầm). 

Hoặc hậu tố “able” có nghĩa là: “Có thể được”. “Agree” (đồng ý) — 
“Agreeable” (có thê đồng ý được). “Ish” có nghĩa là “hơi hơi” — “White” 
(trăng) — “Whitish” (hơi trắng). 

Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có thể tìm ra một từ đồng nghĩa 
hoặc từ tương đương trong ngôn ngữ khác. Cách hữu hiệu để ghi nhớ từ là 
liên kết chúng với những âm thanh và hình ảnh tương tự. 


“Ciao” theo tiếng Italia nghĩa là “xin chào”. Từ này đọc lên nghe rất giống từ 


“Chảo” trong tiếng Việt. Như vậy “ciao” nghĩa là chào. 

Nghĩa của từ “eomme” trong tiếng Italia là “lốp xe”. Bạn biết rằng từ nảy có 
cách phát âm khá giống “gôm” (cục tây). “Gôm” cũng được làm băng cao 
su, “°lốp xe” cũng làm bằng cao su. Vì vậy mỗi khi nghĩ đến “øomme” trong 
tiếng Italia, hãy nghĩ đến hình ảnh cục tây. Từ gôm sẽ giúp bạn nhớ đến 
“øomm€”. 

“Newspaper” nghĩa là “tờ báo”. Nó bao gồm hai phần “news”: tin tức vả 
“Daper”: tờ giấy. Vậy “newspaper” là tờ giấy có chứa tin tức hay gọi là tờ 
báo. 

“Bieycle” gồm “bi” và “cyele”. “Bi”: tiền tố có nghĩa là “hai”, “cyele” có 
nghĩa là “đạp xe”. Vậy bicycle là thiết bị hai bánh phải đạp mới chuyền động 
được. 

Bài phát biểu, thuyết trình 

Giống như việc ghi nhớ bài giảng, bạn không nên học thuộc lòng bài phát 
biểu hay thuyết trình của mình. Việc học thuộc từng câu từng từ khiến bạn 
căng thăng vì lo sợ quên mất một ý nhỏ hoặc phân đoạn nào đó. Việc nảy 
khiến bạn không thể tập trung vảo bài thuyết trình hoặc có thể quên sạch 


toàn bộ những gì mình dày công xây dựng trước đó. 





Đầu tiên hãy liệt kê các ý chính của bài phát biểu hoặc thuyết trình. Chỉ nên 
đưa ra khoảng 3 đến 5 ý chính kèm theo các điểm yếu và điểm mạnh của bài 
thuyết trình. 

Bạn nên tránh đưa quá nhiều thông tin vào bài thuyết trình, vì điều này khiến 
bạn gặp khó khăn khi ghi nhớ đầy đủ và cũng khiến người nghe chán nản. 
Hãy sử dụng những cách thức ghi nhớ ở trên. Thiết lập các hình ảnh, âm 
thanh then chốt và liên kết chúng băng phương pháp Loci. 

Nếu bạn cảm thây chưa thông thuộc nơi bạn sẽ thuyết trình, hãy đến đó trước 


buổi thuyết trình một ngày. Khoảng thời gian nảy sẽ giúp bạn bình tĩnh và 


thực hiện một phương pháp ghi nhớ Lecture Hall hiệu quả. 

Dựa trên nên tảng phương pháp Loci, phương pháp Lecture Hall thay đôi 
căn nhà ““tưởng tượng” thành căn phòng bạn thuyết trình. Quan sát những đồ 
vật chỉ tiết trong phòng và gắn chúng với những gì bạn sẽ nói. 

Đứng vảo vị trí thuyết trình, quan sát toàn bộ căn phòng, bắt đầu thực hiện 
cuộc đạo chơi trong tâm tưởng, sử dụng những hình ảnh trong khán phòng 
để tạo ra hình ảnh miêu tả các điệu bộ then chốt. Ví dụ: 

Bóng đèn: Đưa ra ý tưởng, suy nghĩ tuyệt vời. 

Loa: Hãy nhấn giọng. 

Đồng hồ treo tường, biên câm hút thuốc: Hãy tạm dừng vài giây. 

Máy lạnh hoặc quạt trần, quạt treo tường: Hãy thư giãn bằng cách mỉm cười 
hoặc đưa ra một ví dụ hài hước. 

Liệt kê những hình ảnh này ra giấy khi chuẩn bị bài thuyết trình và liên kết 
chúng vào từng phân đoạn phù hợp. 

Điều này sẽ giúp bạn ghi nhớ tốt hơn, nhanh hơn thông qua các sự vật thực 
tê ngay trong tầm mắt bạn. 

Các công thức 

Công thức là sản phẩm của sự kết hợp giữa ngôn từ vả con số. Các công thức 
thường đi kèm với khái niệm hay định nghĩa. Chính vì vậy việc đầu tiên cần 
làm trước khi ghi nhớ các công thức đó là bạn phải năm rõ định nghĩa hoặc 


khái niệm. 





Ngoài ra, công thức mới được xây dựng dựa trên nên tảng những công thức 
đã có trước đó. Vì vậy bạn có thê dựa vào điều này để áp dụng các kỹ thuật 
ghi nhớ đã biết vào chúng. 

Chăng hạn, thể tích hình trụ tròn là: zr2h. Bạn nhận thấy trong công thức này 
bao gồm zr2 và h. Rõ ràng zr2 là diện tích của hình tròn có bán kính r, h là 
chiều cao của khối trụ. 

Đề nhớ được công thức này, bạn hãy tưởng tượng hình trụ cần tính là hộp 
trà. Bạn có rất nhiều đồng xu vàng lấp lánh, to bằng đáy hộp trà và bạn lần 
lượt xếp chúng vào hộp cho tới khi đầy. Sau đó, bạn vui sướng ngồi đếm các 
đồng xu đó. Chiểu cao của tổng số đồng xu chính là chiêu cao của hộp trà. 


Thẻ tích của số vàng đó bằng thể tích của hộp trà cần tính. 


15. Ghïỉ nhớ các thông tin 





Trong những phân trước, bạn đã được học về cách thức liên kết để ghi nhớ 
các sự vật hiện tượng riêng lẻ. Dựa trên những cách thức đó, bạn có thê chì 
nhớ các sự vật hiện tượng đặc biệt hơn theo ngày tháng, thời gian, địa điểm. 
Thời gian biểu trong tuần 

Ghi nhớ thời gian biểu là một việc làm quan trọng không chỉ trong học tập, 


công việc mà còn cả trong cuộc sông. 





Hãy khiến chúng trở nên quen thuộc với bạn. Tạo ra các biểu đồ đề thiết lập 
các hình ảnh trực quan cho bất cứ ngày tháng, thời gian nảo. Hãy biễn những 
khái niệm thời gian mơ hồ thành cụ thể, xác thực. 

Đầu tiên, phải kề đến cách thức số hóa các ngảy trong tuần. Thứ Hai gắn với 
số 1, thứ Ba: 2, thứ Tư: 3, thứ Năm: 4, thứ Sáu: 5, thứ Bảy: 6, Chủ nhật: 7. 
Thứ Hai trong quan niệm của mọi người là ngảy đầu tiên trong tuần. Cách 
chọn này sẽ tạo được quen thuộc với đông đảo mọi người. Tuy nhiên bạn 
cũng có thể thay đôi thành Chủ nhật: 1, thứ Hai: 2, thứ Ba: 3, thứ Tư: 4, thứ 
Năm: Š, thứ Sáu: 6, thứ Bảy: 7 nếu muốn. 


Bây giờ, chúng ta thực hiện việc chuyền đổi thời gian biểu trong tuần thành 


các con sô thông qua các kỹ năng ghi nhớ con sô. 





8 giờ ngảy thứ Hai có thể được số hóa thảnh hai con số. Thứ Hai, ngày đầu 
tiên trong tuần tương ứng với số 1, thời gian § giờ tương ứng với số 8. Ta có 
con số 18 tương ứng duy nhất với thời điểm 8 giờ ngày thứ Hai. 18 được 
hình ảnh hóa theo bảng Mã hóa phụ âm thành CaN (cải can). 

Tương tự DiVa (nữ ca sĩ xuất sắc) là hình ảnh tương ứng với thời điểm 2 giờ 
ngày thứ Ba (22). Quo Ta (hạn ngạch) ứng với 3 giờ ngày thứ Bảy (63). 


Tuy nhiên có một trở ngại trong việc số hóa. Ví dụ với thời gian 1:01 và 


11:00, bạn sẽ biến chúng thành những con số nào? Cả hai đều là 11? Đề 
tránh nhằm lẫn bạn số hóa hai thời gian này thành 101 và 11. 

Với những thời gian có dạng 8:15, 8:30, 8:45, ngoài cách số hóa thông 
thường bạn có thê thay các con số 15, 30, 45 thành một phân tư, một nửa, ba 
phân tư để ghi nhớ nhanh hơn. 

Ví dụ 8:15 ngày thứ Hai sẽ thành 1/4 cái can; 2:30 ngày thứ Ba thành 1/2 
DIVa; 3:45 ngày thứ Bảy thành 3/4 hạn ngạch. 

Nếu tham gia một sự kiện quan trọng, bạn nên làm tròn các phút lẻ thành các 
phút chẵn (5:20 thành 5:15, 6:25 thành 6:15) đề hạn chế việc bạn đến trễ. 
Các chương trình phát thanh, truyền hình 

Hàng ngày, chúng ta phải tiếp nhận một khối lượng thông tin không lỗ từ các 
phương tiện thông tin đại chúng. Với những cách thức ghi nhớ đã được tiếp 
xúc, bạn sẽ dễ dàng chọn lọc và ghi nhớ những thông tin cần thiết phù hợp 


với bản thân. 





Kênh thông tin khoa học giáo dục VTV2 (Vietnam television 2) là kênh 18. 
Và chương trình “Ôn tập bố sung kiến thức trong các trường phô thông” phát 
sóng trên kênh này vào 8:00 thứ Bảy và 9:30 Chủ nhật hàng tuần. 

Đầu tiên bạn phải ghi nhớ VTV2 năm ở kênh 18. Dựa vào bảng Mã hóa phụ 
âm được đưa ra ở trên bạn sẽ có CaN (cái ca) tương ứng với 18. 

Sử dụng cách thức ký tự đầu, bạn có được hình ảnh “Vòng Tròn Vàng 2” 
tương ứng với VTV2. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng hình ảnh có hai chiếc 
vòng tròn vàng lớn tỏa ánh sáng chói lòa. Một chiếc bị gió cuốn đi mất, chỉ 
còn lại chiếc thứ hai quấn quanh cái can. 

Tiếp đến, bạn cân ghi nhớ thời gian phát sóng chương trình. Áp dụng cách 
thức ghi nhớ thời gian biểu, bạn có được hai con số 68 và 7930. Sử dụng 


phương pháp liên tưởng bạn sẽ nhớ được hai con số này. 68 — liên tưởng đến 


năm 1968 — năm xảy ra cuộc tổng tiến công nỗi dậy mùa xuân năm Mậu 
Thân. 7930 — gồm 79 và 30. Con số 79 là tuổi của Bác Hồ kính yêu, 30 liên 
tưởng đến 1930 năm Bác Hồ sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

Một số kỹ năng cần phải có thời gian luyện tập. Đến khi nảo quen thuộc với 
chúng, bạn sẽ thấy chúng vô cùng hữu dụng và có thể sử dụng trong bất kỳ 
trường hợp nảo yêu cầu phải nhớ các con sô. 

Sự kiện 

Chúng ta thường ít ghi nhớ được các sự kiện trong quá khứ, phần lớn do 
chúng ta gặp khó khăn trong việc ghi nhớ các con số nói chung và ngày 


tháng cụ thê nói riêng. 





Vì vậy chỉ khi bạn tạo được môi liên hệ giữa các con số cụ thể với những 
hiện tượng có ý nghĩa với bạn thì việc ghi nhớ ngày tháng của sự kiện mới 
trở nên đơn giản hơn. 

Vua Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Ba con số quan trọng 
789 rất dễ để bạn ghi nhớ vì nó là ba số tự nhiên liên tiếp 7,8,9. 


Trong trường hợp những con số cần ghi nhớ không có ý nghĩa gì thì chúng ta 


có thể áp dụng các cách thức đã học để ghi nhớ. 

Về nguyên tắc, việc ghi nhớ ngày tháng tương tự như ghi nhớ ngày giờ. 
Chúng ta chỉ cần chuyển ngày tháng thành các con số cụ thê rồi áp dụng các 
cách thức ghi nhớ con sô. 

Ngày 5 tháng 4 chuyên thành số 54, ứng với chữ RoSe (hoa hồng). Ngày 9 
tháng § chuyền thành 98, ứng với LĩNe (đường dây). Còn trường hợp như 
con số 112 có thể dẫn đến sự nhằm lẫn: ngày 11 tháng 2 hoặc ngày 1 tháng 
T2: 

Nếu gặp phải trường hợp nảy, bạn chỉ cần nhớ thêm số 0 vào trước những 
tháng nhỏ hơn 10. Khi đó, ngày 11 tháng 2 sẽ chuyên thảnh 1102, ngày 1 
tháng 12 mới chuyền thành con số 112. 

Tuy nhiên việc ghi nhớ các con số có từ 3 chữ số trở lên sẽ khó hơn so với 2 
chữ số. Vì vậy bạn có thể biến ngày 4 tháng 5 thành 45 thay vì 405. Việc sử 
dụng thêm con số 0 nên được lựa chọn phù hợp đề tránh rắc rối, lẫn lộn cho 
việc ghi nhớ. 

Bạn muốn biết chính xác ngảy học sinh sinh viên Việt Nam. Hãy tưởng 
tượng bạn thuộc đoàn đại biểu của Việt Nam tham dự đại hội Học sinh sinh 
viên thê giới tại Mông Cổ. Bạn và mọi người được khám phá cuộc sống nƠI 
đây và được hòa vảo cuộc sông của những người dân du mục trên sa mạc 
được hiểu thêm về những tập tục, quy luật và những niêm vui (hạnh phúc) 
đơn giản của người dân vùng đất Gobi nảy. Khi chuyên những từ như gwy 
luật (LaW), hạnh phúc (WeaL)và sa mạc Gobi (GoBi) thành các con số thì 


chúng ta sẽ có các chữ cái: LW W LG Bứng với 9 I 1950. Chúng chính 


là 9/1/1950 - ngày truyền thông của học sinh, sinh viên Việt Nam. 

Năm 1957 vệ tinh nhân tạo đầu tiên được phóng lên quỹ đạo Trái Đất. 
Chúng ta biết rõ sự kiện này đã xảy ra ở thế kỷ trước nên không nhất thiết 
phải ghi nhớ hai con số 1 và 9. Chúng ta chỉ cần sử dụng “mã hóa phụ âm” 
để chuyền 57 thành RiPe (quả chín). Tiếp theo hãy tưởng tượng vệ tinh đầu 
tiên trên thế giới đang bay ngang qua đầu bạn như quả chín đang treo lơ lửng 
giữa trời xanh. 

Với những sự kiện xảy ra trước công nguyên, bạn nên thêm chữ số 0 vảo 
trước mỗi năm. 

Ví dụ: Julius Caesar (100-44 TCN) là một nhà hùng biện nỗi tiếng người Hy 
Lạp. Bạn sẽ chuyên đồi thành 044 và 0100. Sau đó ghi nhớ chúng bằng các 
cách khác nhau. 

Công việc cân làm 

Việc hôm nay chớ để ngày mai 

Bạn ngồi vào bàn học và chợt nhìn thấy cuốn sách mượn của Thảo Nguyên 
từ cách đây hai tuần trước. Bạn tự nhủ chiều nay đến lớp mình sẽ mang trả 
cho bạn ấy. Nhưng rỗi ngày này qua ngày khác, tuân này qua tuân khác, cho 
đến một hôm bạn giật mình và thấy xâu hồ khi bị Thảo Nguyên nhắc nhở 
đến cuốn sách vẫn ngủ yên trên bàn học mà đáng lẽ bạn phải trả cho cô ấy từ 
hai tháng trước. 

Thực ra trì hoãn không liên quan øì đến trí nhớ. Chúng ta không thực hiện 
những gì đã dự định vì thiếu sự tự giác. Bạn cứ định ninh đó là công việc của 


bạn, nêu không làm ngay bây giờ thì làm lúc khác. Trong phần nảy, chúng ta 


sẽ đi vào cách thức ghi nhớ những công việc cân làm. 





Đầu tiên hãy viết những công việc bạn cần làm ngày mai ra giấy. Ngày mai 
bạn phải làm các công việc sau: 

Trả sách cho Thảo Nguyên 

Nộp tiền quỹ lớp 

Làm báo cáo thí nghiệm 

Mua quà sinh nhật tặng Kim Hằng 

Sử dụng phương pháp Roman Room đề đưa danh sách nảy vào tâm trí bạn 
bằng cách liên kết danh sách nảy với phòng của bạn. 


Đâu tiên là giá sách của bạn — liên kết nó với việc đâu tiên — trả sách cho 


Thảo Nguyên. Hãy tưởng tượng bạn ấy đang đứng cạnh giá sách và câm một 
vài cuốn sách lên xem. Đột nhiên cô ấy nhìn thây cuốn sách của mình và 
mỉm cười với bạn. 

Đồ vật thứ hai là chiếc đèn bản - việc nộp tiền quỹ lớp. Tưởng tượng bạn 
vừa bật đèn lên thì thây giấy báo đóng tiền năm ngay ngắn giữa bản với cỡ 
chữ to nhất. 

Đồ vật tiếp theo là chiếc giường ngủ - việc thứ ba là làm báo cáo thí nghiệm. 
Bạn năm xuống giường và choảng tỉnh khi thấy xung quanh giường của bạn 
là các trang báo cáo với những con chữ nhảy múa tung tăng. 

Đồ vật thứ tư là chiếc chuông gió treo bên cửa số — liên kết với việc mua quà 
sinh nhật cho bạn Kim Hằng. Tưởng tượng khi bạn đang ngồi học, gió từ 
ngoải thối vào và chiếc chuông gió ngân lên, bạn nhìn ra và thấy một bó hoa 
như được ai đó đặt vào cửa số. Xung quanh chiếc chuông gió là những ngọn 
nến thắp sáng và kết thành dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Kim Hằng”. 
Sáng hôm sau trước khi rời nhà, hãy dạo quanh phòng đề “nhắc” lại công 
việc ngày hôm nay, rồi bạn hoàn toản có thể thoải mái rời khỏi nhà. 

Tuy nhiên làm sao để ghi nhớ những điều này suốt cả ngày? Những công 
việc, nhiệm vụ mới liên tục “chạy” đến khiến bạn quên bằng đi những gì 
mình dự định làm. 

Ngoài việc thường xuyên nhớ lại công việc gắn với đồ vật trong phòng, bạn 
nên tạo thêm các tình huống để nhắc nhở mình. Tạo ra mối liên kết giữa địa 
điểm diễn ra tình huồng và việc cần làm. 


Bạn và Thảo Nguyên học chung một lớp. Hãy tưởng tượng bạn thấy mặc 


cảm khi đứng trước cô ây. Bạn không dám nhìn và trò chuyện với cô ấy (vì 
bạn chưa trả sách cho Thảo Nguyên). Tự tạo mặc cảm tội lỗi trong trí não sẽ 
giúp bạn ghi nhớ nhiệm vụ trả sách cho Thảo Nguyên. 

Đối với các nhiệm vụ khác, bạn cũng làm tương tự như vậy và sẽ thây mình 
ghi nhớ mọi thứ dễ dàng và nhanh chóng hơn. 

Đường đi 

Với một số người, dường như việc nhớ các địa điểm chỉ là chuyện nhỏ. Họ 
có thể quay trở lại nơi xuất phát chỉ sau một lần di chuyển ở những nơi đông 


đúc hoặc ở những đường phố như mê cung. 





Trong khi một số lại có vẫn đề trong việc nhớ đường cho dù đã đi vài lần 
trên chính con đường ấy. Vậy vấn đề là do đâu? Có phải do yếu tố bầm sinh 


mà thành? Thực ra, nguyên nhân sâu xa năm ở sự chú tâm của môi người. . 


Không chỉ chú ý đến phương hướng trên đường, bạn còn nên quan tâm đến 
những chỉ dẫn ký hiệu liên quan dọc trục đường. Đề ý đến ngọn núi, tòa nhà, 
công viên, rừng cây xung quanh, đừng bỏ lỡ một cửa hàng thời trang hoặc 
nhà sách yêu thích. 

Nếu con đường bạn đi không có các mốc nhận diện quan trọng, việc ghi nhớ 
sẽ khó khăn hơn nhưng không phải là không thể. Hãy chú ý đến đặc điểm 
khác lạ của những ngôi nhà, cảnh vật ven đường. Nhớ tên con đường đang đi 
và đặc điểm tại các giao lộ nơi bạn rẽ hoặc chuyển hướng. 

Ghi nhớ càng nhiều chỉ tiết có thê cảng tốt. Khi trở về nhà, bạn hãy ghi ra 
giấy những gì mình đã quan sát được. Tự tạo cho mình một bản đồ chỉ tiết 
với các ghi chú vả hình ảnh sinh động dễ nhớ. Đối với những cung đường 
ngăn, lần tiếp theo, bạn có thê di chuyển bằng cách đi bộ hoặc xe đạp đề dễ 
so sánh những địa điểm trên thực tế với hình ảnh mô phỏng bằng bản đồ của 
mình. 

Địa chỉ 

Sử dụng những cách thức ghi nhớ ở trên cộng thêm một chút sáng tạo, bạn sẽ 
dễ dàng ghi nhớ các địa chỉ cụ thể. Ví dụ, Hoải Phương vừa chuyền đến số 
nhà 37, đường Trân Hưng Đạo. Bạn có thể chuyền 37 thành băng ghỉ âm 
(TaPe - 3: T, 7: P). Tiếp đến gắn con số này với tên đường. Bạn hãy tưởng 
tượng mình đang thưởng thức cuôn băng ghi âm những ca khúc hát ru nồi 
tiếng. 

Nếu bạn cảm thây khó khăn trong việc xác định lộ trình đi đến địa chỉ trên, 


hãy găn thêm các đặc điểm xung quanh gây ấn tượng với bạn thông qua mục 


đường đi ở phía trên hoặc ngay mục chỉ dẫn đường đi sau đây. 


Chỉ dẫn đường đi 









Khi một người nào đó đưa ra chỉ dẫn về đường đi, bạn có thể gặp khó khăn 
khi phải ghi nhớ hàng loạt những lần rẽ trái, rẽ phải tại các giao lộ. 

Đề nhớ trọn vẹn những hướng dẫn chỉ đường này, hãy sử dụng trí tưởng 
tượng của mình. 

Ví dụ, một cô bạn thân vừa mới chuyền chỗ ở, bạn được hướng dẫn đường 
đến nhà mới của cô ấy như sau: cậu cứ đi thăng đường A rồi khi gặp nhà 


hàng B thì rẽ trái, đi tiêp 3 ngã tư nữa rôi rẽ phải, đi tiêp 4 căn nhà nữa tôi rẽ 


trái, nhà tớ là nhà sô 5 nhé. 





Đề xác định đúng hướng đi, bạn không chỉ phải ghi nhớ đường đi mà còn 
phải xác định chính xác những khúc cua, điểm rẽ trái, phải. Để có thể ghi 
nhớ tốt nhất, bạn nên chuyển những điểm rẽ trái, rẽ phải thành những hình 
ảnh quen thuộc. 

Biến những điểm rẽ trái thành hình con thỏ, rẽ phải thành hình chim phượng 
hoàng và đặt chúng vào tắm bản đồ tưởng tượng của bạn. Chúng sẽ giúp bạn 
ghi nhớ các lỗi rẽ và đến được đích. 


Với ví dụ trên, bạn có thê tưởng tượng thành: “Bạn đang đi trên đường thì 


gặp một nhả hàng đang quay một chú thỏ không lồ mùi thơm phức. Ngay lập 
tức bạn nhớ răng mình cần rẽ trái. Bỗng nhiên từ trong nhả hàng có một chú 
phượng hoàng ăn mặc thời trang bước ra mời bạn ngôi lên chiếc xe Audi có 
dạng chữ thập (+ : ngã tư) đến góc đường để cùng nó đang nhâm nhi tách trả 
(Tea — T: 3), bạn nghĩ ngay mình cần đi qua 3 ngã tư rồi rẽ phải. Ngay tại 
đầu đường, bạn nhìn thây một chú thỏ đang nằm phơi nắng trên bãi biển (Sea 
— S:4) vẫy tay chào bạn. Bạn nhớ ngay ra là cần phải đi qua 4 căn nhà rồi rẽ 
trải. 

Phương pháp này không chỉ giúp bạn nhớ hướng đi và địa chỉ mà khiến bạn 
cảm thây thật thoải mái với những hình ảnh thật sinh động. Thực tế, tất cả 
những kỹ thuật chỉ tiết này sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với bất kỳ ai. 

Giờ đây, cách ghi nhớ địa điểm đã năm trong tay bạn, chúng ta tiếp tục 


chuyền tiếp sang cách thức ghi nhớ những việc cần làm. 


16. Thu nhận và làm mới 





Hồi tưởng 

Một phương pháp hiệu quả đề bạn có thể ghi nhớ những sự việc diễn ra 
trong ngày là bỏ ra một vài phút mỗi tôi để “kiếm điểm” những việc đã, đang 
và sẽ hoàn thành. Việc hồi tưởng lại các sự kiện sẽ giúp bạn tăng cường và 


kích thích cấu trúc trí nhớ dài hạn. 





Bằng cách tái hiện lại những điều đã diễn ra, bạn có thể đánh dấu lại những 
thông tin quan trọng cần ghi nhớ. 

Khoảng thời gian cân thiết này vào khoảng 15 đến 20 phút và nên được thực 
hiện khi bạn thư giãn hay không có bắt cứ áp lực nào. 

Đề gia tăng sự hiệu quả, bạn có thê ghi những hồi tưởng của mình ra giấy. 


Bạn không nhất thiết phải lưu giữ những mẫu giây ấy mả quan trọng lả nhận 


thức được những thông tin quan trọng cần ghi nhớ. 

Ngoài ra, bạn cũng có thê chia sẻ thông tin này với một người bạn để cùng 
đối chiếu những việc đã và chưa hoàn thành của nhau. Việc chia sẻ với mọi 
người sẽ giúp bạn ghi nhớ mọi việc tốt hơn, giảm “áp lực”, khơi thông trí 
não đề hồi tưởng lại những kiến thức đã thu nhận trước đó. 

Loại bỏ hoặc làm mới thông tin đã có 

Đôi khi có những thông tin bạn thu nhận và ghi nhớ không được chính xác. 
Điều này có thể xuất phát từ nguồn thông tin bạn tiếp xúc hoặc do tâm lý số 


đông. 





Nhiều người trong chúng ta thường có thói quen tuân theo “quy luật bây 
đàn” (nêu mọi người đều cho điều ây là đúng thì có nghĩa là nó đúng). Nếu 
đa số người châu Âu thời trung cô cho răng Trái Đất là trung tâm của vũ trụ 


thì chắc chắn Mặt trời phải quay quanh Trái Đất. 


Tuy nhiên không phải khi nào số đông cũng đúng. Chính vì vậy việc kiểm 
chứng độ chính xác nguôn thông tin mình thu nhận được là cân thiết. 

Một thông tin có thê đúng vào lúc này nhưng đến thời điểm khác nó có thê 
không còn đúng đắn nữa. 

Hệ Mặt Trời của những năm cuối thế ký trước có 9 hảnh tỉnh thì sang thê kỷ 
này chỉ còn 8 hành tĩnh. 

Chính vì thế việc thường xuyên cập nhật thông tin để loại bỏ, thay đôi hoặc 
làm mới là điều cân thiết. Việc cập nhật này đòi hỏi trí não bạn phải hồi 
tưởng lại những thông tin trong quá khứ đề so sánh với những thông tin hiện 
tại. Điều này sẽ khiến não bộ bạn hoạt động mạnh mẽ hơn, tăng cường sự 


liên kết giữa các phần thông tin giúp duy trì trí nhớ hiệu quả. 


17. Luyện tập các phương pháp để 
tăng cường trí nhớ 





Chúng ta đã trải qua những phương thức ghi nhớ sự vật hiện tượng. GIờ đây 
đã đến lúc bạn thực hiện những cách thức duy trì vả phát huy chúng. 

Viết lách 

Kỹ thuật này liên quan đến việc liên kết các mục, yếu tố thành một câu 
chuyện hoàn chỉnh. Câu chuyện bạn xây dựng không nhất thiết phải rộng mở 
mà chỉ cần đảm bảo tất cả các thông tin cần nhớ được liên kết theo trật tự hài 
hòa. 

Bạn cần đến nhà sách mua một số vật dụng: compa, thước đài, thước đo độ, 
ê ke, bút chì, tây và giấy tập. Để ghi nhớ những dụng cụ này, bạn có thê tạo 


một mẫu chuyện về chúng: Tại một thành phố nọ, có ba người họ Nhà 


Thước Kẻ gồm Thước dài, Thước đo độ và Eke sông chung với nhau. Một 
ngảy nọ cả ba quyết định giúp chị Giấy trang trí ngôi nhà của mình. Thước 
dải đảm nhận công việc kẻ những đường viên, eke phụ giúp anh trong việc 
căn chỉnh các góc vuông. Đo độ giúp phân chia các góc thành những phần 
bằng nhau. Chỉ có ông Mặt trời là cả ba không biết làm sao vẽ ra được. Bỗng 
nhiên bác Compa xuất hiện. Những vòng tròn, đường cong dân xuất hiện 
thật tinh tế đẹp mắt. Còn những dòng chữ thì làm sao đây? Đã có anh Bút chỉ 
đảm nhiệm. Cùng đi với anh Bút chì là cô Tẩy làm nhiệm vụ chỉnh trang lại 
những vết dơ do sơ xuất của mọi người. 

Nếu yêu thích, bạn có thể viết các mâu chuyện cười, truyện ngắn hoặc làm 
thơ đặc biệt là có thể viết nhật ký. 

Với việc viết lách, bạn sẽ hồi tưởng lại các thông tin, loại bỏ, bổ sung làm 
mới chúng. Không chỉ vậy, việc viết lách còn giúp bạn rèn luyện khả năng 
ngôn ngữ, ghi nhớ chúng được tốt hơn. 

Sáng tác nghệ thuật 

37% sô người học qua thị giác. 

Tương tự như viết lách, bạn có thể liên kết các mục, yếu tố cần nhớ thành 
các bức tranh. 

Bạn có thê vẽ những bức tranh phác họa các thông tin cần ghi nhớ. Bạn cũng 
có thể vẽ lại những gì mình đã quan sát được, biến chúng thành các chi tiết 
trong bức tranh của mình. 

Vẽ “phác họa” hoặc tạo ra vài biểu đồ giúp chúng ta không chỉ hòa nhập mả 


còn nhận diện những cấu trúc cơ bản của lý thuyết, đồng thời kết nỗi ý tưởng 


theo phương thức trực giác. 

Vẽ phác họa sẽ giúp chúng ta tập trung tốt hơn vào sự vật hiện tượng. Hơn 
nữa, nó ảnh hưởng sâu sắc đến sự sáng tạo của mỗi người khi giải quyết vấn 
đề và thu nhận thông tin có chiều sâu.” 

Tạo nhóm 

Một trong những vấn đề của mọi người trong thế giới ngày nay là xu hướng 
bỏ qua việc phân nhóm. Trường hợp của Phong là một ví dụ: Căn phòng của 
cậu ấy ngột ngạt do tính bừa bãi và câu thả. Những mẫu giấy nháp, báo chí, 
sách vở, bút viết... bừa bộn khắp phòng. Vấn đề nảy sinh thực sự khi Phong 
cần tìm một đồ dùng quan trọng nào đó thì mọi chuyện mới trở nên rắc rỗi, 


đặc biệt khi cậu phải chịu các áp lực thời gian. 





Thực vậy, khi không có khái niệm ngăn nắp, bạn tự gia tăng SỐ lượng vị trí 
để đồ dùng. Do đó, bạn rất dễ quên nơi đã để chúng. 

Nếu bạn đề bừa bãi sách trên bàn học, vứt trên ti vi, salon trong phòng 
khách, nóc tủ lạnh hay thậm chí là kệ bát trong nhà bếp v.v... thì có thể bạn 
sẽ phải tá hỏa lên tìm kiếm khi cân. 

Hơn thê nữa, càng nguy hại hơn khi bạn lưu trữ các thông tin trong bộ não 
một cách lộn xộn. Nó khiến bạn dễ bị phân tâm. Bạn không biết phải xếp các 
thông tin thu nhận được vào đâu. Thói quen lưu trữ thông tin không khoa 
học khiến bạn không thê truy xuất thông tin khi cần. 

Vì vậy việc phân nhóm các sự vật, thông tin rất quan trọng và phải ngăn nắp, 
bạn mới có thê ghi nhớ tốt được. 

Phân chia các vật dụng của bạn thành những nhóm riêng biệt theo chức năng 
và đặc điểm. Luôn cô găng để chúng ở những nơi cố định. Ví dụ, sách vở 
được để trên giá sách hoặc xếp gọn trên bàn. Bạn có thể phân chia chúng 
thành các thê loại văn học, toán học, sử học hoặc sách giáo khoa tách riêng 
sách tham khảo, v.v... 

Đối với những tài liệu quan trọng bạn, bạn có thê sử dụng giây nhớ ghi chú 
thông tin đề dễ dàng nhận biết khi tìm kiêm. Bạn cũng có thê trang trí nơi 
lưu trữ các nhóm bằng những mảu sắc, hình ảnh vui nhộn khác nhau. Chúng 
sẽ giúp bạn tìm thây các đồ vật dễ dàng và nhanh chóng hơn. 

Ghi nhớ nơi lưu giữ vật dụng, tài liệu 

Cuốn vở bài tập môn Thuyết trình đâu mất rồi nhỉ? 


Bạn đã bao giờ tự nhủ như thế? 





Chúng ta ít nhất cũng vài lần đặt câu hỏi như thế. Lúc thì cuỗn vở, chùm chìa 
khóa, cây bút vừa mới để đây, giờ quay lại đã biến đi đâu mất tiêu rồi. 
Nhưng có lẽ chăng bao giờ chúng ta dừng lại và suy nghĩ tại sao mình lại 
thường xuyên đề lẫn lộn các vật dụng như thế? 

Thực ra, chúng ta không hề lãng quên. Chắng qua chúng ta không chịu chú ý 
đến chúng mà thôi. Một cách vô thức chúng ta tạm đặt chúng xuống đề nghĩ 
về chuyện khác. Đó không hoàn toàn là vẫn đề về tuổi tác hay bâm sinh mả 
chỉ là vẫn đề về thói quen. 

Cách duy nhất đề ghi nhớ nơi đặt chúng là chú tâm vào hành động của chúng 
ta. Chúng ta phải nhận thức được việc mình đang làm gì. 

Mỗi lần đặt cuốn sách lên nóc tủ lạnh, hãy dành một vải giây cho hảnh động 
này. Liên kết hành động này với sự vật xung quanh đề liên tưởng đến việc 


ghi nhớ “Cuôn sách năm ở đây.” 


Tưởng tượng cuốn sách cảng lúc càng to dân. Sức nặng của nó khiến nóc tủ 
văn xuống. Từ ngăn đá, hơi lạnh thoát ra tạo thành màn sương phủ kín căn 
bếp. 

Tuy nhiên, tốt nhất là bạn hãy cố gắng đặt các vật dụng đúng vị trí của nó. 
Tạo cho mình thói quen ngăn nắp sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kê thời gian tìm 
kiếm các đô vật. 

Hãy đặt chìa khóa tại những vị trí cô định trong nhà. Nên chọn những nơi 
quen thuộc với bạn nhất. Nhưng hãy chắc chắn ghi nhớ nơi lưu giữ ấy. 

Bạn để ví trong ngăn bàn học của mình. Đề ghi nhớ nó có thể bạn cần tạo 
mối liên tưởng giữa chúng. 

Tưởng tượng chiếc ví của bạn rất tinh nghịch. Mỗi khi nhận thây ánh sáng là 
nó cô găng vùng vẫy thoát ra khỏi tay bạn. Bạn chỉ còn cách đặt nó vào ngăn 
bàn, nhốt kín nó lại. 

Đề gia tăng hiệu quả bạn có thê thêm các âm thanh. Mỗi khi bạn “nhốt” 
chiếc ví vào ngăn bản nó sẽ khóc “thút thít”. 

Việc này sẽ giúp bạn tạo thói quen cất ví đúng chỗ. Mỗi khi bạn chuẩn bị 
“quăng quật” ví ở đâu đó thì trong bạn sẽ xuất hiện hai cảm giác: tay bạn bắt 
đầu trơn tuột, tiếp đến bạn không còn nghe thây tiếng “thút thí” quen thuộc 
mỗi khi ví ở trong ngăn bàn và buộc bạn phải nhắc nhở bản thân cất ví vảo 
đúng vị trí trong ngăn bàn. 

Củng cô các đáp án 

Trí nhớ thực hiện nhiệm vụ ghi nhớ thành công nhất khi các đáp án được 


củng cô. Với mỗi câu trả lời đúng trí não không chỉ lưu giữ thông tin mà còn 


đính kèm theo các cảm xúc tích cực. 

Vì vậy việc nỗ lực tìm các câu trả lời đúng có tầm quan trọng rất lớn với trí 
não. Trước mỗi câu hỏi, hãy cố gắng tìm ra các câu trả lời. Nếu không thê 
lục tìm những thông tin trong trí não, bạn hãy tìm hiểu từ sách vở, ghi ra 
giấy những chỉ tiết quan trọng rồi đọc thật to vải lần. Sự lặp lại này củng cố 
thêm vị trí của những câu trả lời này trong trí não bạn. 

Bạn cũng nên tưởng thưởng cho bản thân mỗi khi tìm được câu trả lời đúng. 
Phần thưởng không nhất thiết phải to lớn câu kỳ mà chỉ đơn giản là một vài 
phút thư giãn, thưởng thức tách café hay nhằm nháp một vài chiếc bánh. 
Cũng nên lưu ý rằng việc thực hiện “lệnh trừng phạt” mỗi khi trả lời sai 
không hề đem lại hiệu quả như chúng ta vẫn nghĩ. Khi “tự xử” bản thân, 
chúng ta vô tỉnh tạo áp lực lên chính mình. 

Các phương thức trừng phạt dùng để ngăn chặn những suy nghĩ, phản ứng 
thiếu chính xác, nhưng lại không hè giúp ích cho việc tìm hiểu nguồn gốc 
hay căn nguyên của việc trả lời không chính xác. 

Việc trừng phạt dẫn đến sự mâu thuẫn về nhận thức trong việc học hỏi và lưu 
trữ thông tin. Nó khiến chúng ta dễ lặp lại những câu trả lời sai trước đó. 
Lấy ví dụ trường hợp của Huy, cậu cảm thây rất khó chịu và mặc cảm khi bị 
bạn bè cười nhạo về lỗi phát âm trong tiếng Anh của mình. Việc đó khiến 
Huy càng mắc nhiều lỗi hơn hoặc khiến cậu không dám hé miệng vì sợ sai 
và tiếp tục bị chế nhạo. 

Tóm lại, hãy thường xuyên nỗ lực tìm kiếm các câu trả lời đúng nhưng phải 


hạn chế sử dụng những cách thức trừng phạt bản thân. Trước mỗi câu trả lời 


sai, tự nhủ sẽ không đề điều đó tái diễn lần nữa. 

Không sợ saI, luôn luôn học hỏi, xem xét các câu trả lời đúng vài ba lần liên 
tục sẽ đem lại hiệu quả cao cho quá trình học hỏi và ghi nhớ. 

Tích cực tham gia những việc đòi hỏi tốc độ nhớ cao 

Một trong những cách thức gia tăng khả năng ghi nhớ nhanh chóng và hiệu 
quả nhất là tích cực tham gia các bài tập nhớ nhanh. Bạn sẽ ngạc nhiên khi 
phát hiện ra răng thông tin đã dần khắc ghi trong bộ nhớ của bạn. 

Đọc nhanh 

Trí não của chúng ta trung bình có khả năng thu nhận 250 từ trên một phút 
và có thể lên đến 20.000 từ một phút. 

Hãy so sánh việc bạn đi bộ trong công viên và lái xe với vận tốc 40km/giờ 
trên đường. Việc nào khiến bạn phải tập trung cao độ hơn? 

Đọc sách cũng như vậy. Tốc độ đọc càng cao, bạn càng phải chú tâm hơn, 
nhờ vậy việc thu nhận và tiếp thu thông tin sẽ tốt hơn. 

Hãy tập đọc từng cụm từ thay vì đọc từng từ. Canh đồng hồ để xem một phút 
mình có thê đọc được bao nhiêu từ. Cố gắng luyện tập để tăng dần tốc độ 
đọc hiểu cho đến khi đạt được khoảng §00 từ/phút. 

Nghe nhanh 

Hãy thử nghe những bải hát có nhịp điệu nhanh, dồn dập và cô ghi nhớ 
chúng. Ghi chú ra giây những øì bạn nghe được. Cô gắng tăng dân số lượng 
từ ngữ ghi lại được sau mỗi lần nghe. 

Bạn cũng có thể kết hợp việc nghe và đọc với nhau. Mở một bản nhạc với 


nhịp điệu nhanh dồn dập. vừa nghe vừa đọc sách. Thực hành đề cân bằng tốc 


độ cả hai. 

Quan sát nhanh 

Việc gia tăng tốc độ quan sát sẽ giúp bạn hạn chế bỏ sót thông tin, ngoài ra 
chúng còn giúp bạn nhận dạng được thông tin một cách đây đủ trong thời 
gian ngăn. 

Bạn có thể tự mình thiết kế các bài tập rèn luyện khả năng quan sát. Bắt đầu 
với các bài tập đơn giản rồi tăng dần độ phức tạp và rút ngăn thời gian quan 
sát, chắc chắn bạn sẽ thu được những kết quả đáng kinh ngạc. 

Tập ghi nhớ thứ tự các lá bài Tây trong thời gian ngăn nhất. Quan sát một 
bức tranh trong vòng một phút rồi miêu tả đặc điểm của chúng. 

Dùng một mảnh giấy đặt lên trên một câu văn hoản chỉnh để che phân nội 
dung câu văn. Tập trung nhìn vào câu văn đang bị che lại. Sau đó, rút tờ giây 
ra thật nhanh trong vòng một giây rồi lại che đi. Đọc hoặc viết lại câu văn 
đó. 

Chơi các trò chơi như sodoku, cờ carô kèm theo giới hạn thời gian. 

Luyện tập đề đạt được độ chính xác cao nhất. Nếu có thê hãy luyện tập với 
tốc độ cao hơn. Trí não của bạn sẽ dần hoạt động với mức độ nhanh chóng 


và hiệu quả hơn gấp bội. 
Bài tập 


Trả lời nhanh các câu hỏi sau (mỗi câu 10 giây suy nghĩ): 
1. Cái gì luôn ở phía trước bạn, mà bạn không bao giờ nhìn thây? 


2. Cái gì bạn không mượn mà trả? 


3. Cái gì luôn đi đến mà không bao giờ đến nơi? 

4. Bố mẹ có sáu người con trai, mỗi người con trai có một em gái. Hỏi gia 
đình đó có bao nhiêu người? 

5. Có hai bình rộng miệng đựng đầy nước. Làm sao để cho tất cả nước vào 
trong một cái chậu mà vẫn biết nước nào của bình nào (không được cho cả 
bình hay bất kỳ dụng cụ đựng nước nảo vào chậu)? 

6. Bạn có thê kế ra ba ngày liên tiếp mà không có tên là thứ Hai, thứ Ba, thứ 
Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật? 

7. Câu hỏi nào mà bạn không bao giờ có thê trả lời “Đúng”? 

8. Câu hỏi nào mả bạn không bao giờ có thể trả lời “Không”? 

9. Cái gì có các thành phố mà không hề có nhà cửa, có các con sông mà 
không hề có nước và có các cánh rừng mà không hề có cây côi? 

Đáp án 

1l. Tương lai. 

2. Lời cảm ơn. 

3. Ngày mai. 

4. 9 người (bó, mẹ, sáu con trai đầu và l con gái út). 


5. Cho cả hai vào ngăn đá sau đó lây chúng ra cho vào chậu. 


® 


. Ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. 


¬ 


. Bạn đang ngủ à? 


œ° 


. Bạn có nghe tôi nói gì không? 


9. Bản đồ. 


Kết luận 





Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ khoa học phát triển đến chóng 
mặt. Mỗi ngày, chúng ta phải tiếp xúc với quá nhiêu thông tin, kiến thức và 
cũng cần phải ghi nhớ không ít. 

Chúng có thể được thu nhận một cách ngẫu nhiên, vô thức hoặc theo chủ 
định. Điều quan trọng là chúng ta lưu giữ và sử dụng chúng như thê nào 
trong cuộc sông. 

Chúng ta đã trải qua gần 20 cách thức nhăm gia tăng trí nhớ. Không có cách 
thức nào là hoàn hảo. Tùy theo năng lực, sở thích và hoàn cảnh bạn sẽ chọn 
lựa cho mình những cách thức phủ hợp nhất. 


Đừng ngại thay đối. Chúng ta thay đổi để sống tốt hơn bởi đời thay đối khi 


chúng ta thay đổi. 

Cuốn sách bao gôm rất nhiêu lời khuyên từ các chuyên gia thông qua những 
trải nghiệm của họ. Nếu bạn chỉ đơn thuần đọc “chơi” mà không cô găng 
luyện tập vả áp dụng những mẹo mực trong cuôn sách nảy thì tôi e rằng bạn 
khó đạt được điều mà mình mong muốn. 

Hãy luyện tập cho đến khi những kỹ thuật này trở thành một phân thói quen, 
một phần cuộc sống, bạn sẽ ghi nhớ các số điện thoại, địa chỉ nhà, tên n1ĐƯỜI, 
ngôn ngữ và nhiều điều khác một cách nhanh chóng, dễ dàng nhất và cuộc 


sông của bạn sẽ trở nên thoải mái hơn rât nhiêu. 


Một vài bài kiêm tra 


-X)È 
| Q„ø) 
Z2 \ 


D 
C(„ău pử ) 


lí ] 
de<.ỐES | 


Đề giúp bạn hình dung lại toàn bộ những gì đã được đọc. Bạn nên thử thực 

hiện các bài kiểm tra sau. 

Hãy lây một chiếc bút, vài tờ giấy và một chiếc đồng hồ, chọn một nơi thật 

vên tĩnh và thử làm những việc sau: 

Hãy đọc các danh sách sau chỉ một lần duy nhất. Sau đó, viết lại chúng theo 
thứ tự đã định. Mỗi từ liệt kê đúng bạn được I1 điểm. Liệt kê đúng vị trí bạn 
được thêm 1 điểm nữa. Áp dụng từ câu 1 đến câu 5. 

1. Phở, chảo, dao, giấy, tây, con gà, thóc, hoa sen, xe máy, chìa khóa, ví, 


chén, gôi, Quảng Nam, quê, muôi, bảng tên, chậu hoa, cửa sô, phân. 


L Thước kẻ 


2. Ôtô 
3. Xeđạp 
4. Phấn 
5. Bế bơi 


6. Con mèo 
7. Đèn bàn 
8. Áo sơ mỉ 
9. Máy tính 


1O. Compa 


3. Ghi nhớ các con sô sau 


II. 


12. 


1Q. 


20. 


Hồ Xuân Hương 
Mickey 

Bánh mì 

Điện thoại 


Vớ 
Đông hô 


Bảo 
Khăn trải bàn 
Ba lô 


Sách giáo khoa 


I So 


I 144 
2 233 
3 377 
5 Ó1O 
Ổ Q87 
13 1597 
21 2534 
34 4181 
55 6765 


4. 45464549768791490587 
5. lI4un34342error213935 
6. Ghi nhớ số điện thoại của những người sau. Mỗi câu trả lời đúng được 4 


điêm. 


Nhà sách “Tri thức” .............. 01223974583 


Bánh kẹo “Ngon và Rẻ ”......... 0462917324 
Thây Hoàn, dạy môn Hóa......01234756635 
Xe ôm “Nhanh mà rẻ” ............. 01435234567 
Nha khoa “Răng đẹp .............. 0S§15495202 
Chị Soang anh Phuông ........... 0936772100 
Hoa tươi “Không héo”............ 015442903 
Trà đá “Uống là ghiền”............ 0435129797 


7. Ghi nhớ địa chỉ sau. Mỗi thông tin đúng được 4 điểm. 

TT To vá 30k 00022 s0/212y khoai) 235/87Z. Lý Thái Tô 

Ti: ND Q02 24a46o06:30000064000830080400/500/0000.03u44 4A/176C/101 Lê Độ 
Bạn Linh 54C Phố Quen, thị trần Hoa Ban 

BH NI ĐIIVETE¿1isxss2166x06011644401ã661xevatxlt0sassxl 3004/75A Lê Lai 
InifiY PHI (HD sa ¿29260s206285904404)12A0012/104)504/01204/ 05 Ấp 3, làng Độc Đáo 
Bạn Châu Phòng 512, Khu tập thê 

Xứ Huế, 120C Trần Khai Nguyên 


IiTT HA HH 2z gass42295060002304/6100190650/09044800055) 457F/12 Mountain Square, 
Highblue DC 

EDIIY-E]LIW 4 62/30413%sbÄ4ea603u6 x0 3y tlavkvadg 222 Canebanana Foundatlon, Post 
584632 

I371-100001 772 nxet6sctokeetdudotoi2ieteptOitpdgssbs 1865K/101 Xa Lộ Liên Á. 
Đi PHHHE 1 71104664 sy100412620150/00480a40d122 Lớp L2TÌ1, trường THPT 


Trọng Điểm, Thôn Hoàng Hôn, 


xã Bình Minh, huyện An Bình. 


§. Ghi nhớ các sự kiện quan trọng sau. Mỗi sự kiện đúng được 4 điểm. 


Đó T102 toi y0 i0052016016y 0086145 Trận Bạch Đăng 

l0) (Vy 12 hy 20 0003170346000 06 Đổi tên thành Đại La thành Thăng 
Long 

12/0 208/62 10546olnssli 0) 006 x00atuss(ti661451x Chiến thăng Ngọc Hồi - Đông Đa 
TÔ 10 x9 tố115iyaMWueDuovafoetddtoasvnove Chiến tranh Thế giới lần II 

l0) 1 4442976402 1190900820127603022A220A402 6À Cách mạng Mỹ 

TẾ) T116) 111101 6a6s427xi)0t09 3063006 616es60542s6 0e Cách mạng tháng Mười Nga 

l7 10) 4200 79250064210395492/0s045u/41x5x 2 mà Năm sinh của Beethoven 

TẾ T0 2871052 0080105000080000/00700 Bác Hỗ rời bên Nhà Rồng ra đi tìm 


| ⁄ˆ0)1<0 2 trổ 144044002106164d20115/eucaägiRoe98g61ãd25u/E: Toản quốc kháng chiến 
T00 4 n0 0 000000 Xa nga ma E0 Con người lần đầu tiên đặt chân lên 
Mặt trăng 


9. Ghi nhớ ngày tháng và sự kiện (để trống ngày tháng điền sự kiện, trồng sự 
kiện điền ngày tháng). Mỗi sự kiện đúng được 4 điểm. 

TÔ 0/1101 tron ae l6 0 spvdne doi 106 60010) Auto Ngày mất của Nguyễn Trãi 

2700212277 .100010)16y25/3235420/2sgkcáoigEteastavd 604g of Ngày thành lập Mặt trận dân tộc 
giải phóng Miền Nam Việt Nam 

220 112/01 9)2124.52u144206a03Ag00ã966:02xx10/01054061400004idsÐs Ngày thành lập Quân Đội nhân 
dân Việt Nam 


00/05 10/42) 165550120 N6 0 00000020001800W000 0000200 Ngày chiến thăng Phát xít 


T207 00011 1x2 ae Moksbad vest is 5 Lần đâu tiên con người bay vào 


vũ trụ 

IEE(()77/:1177150594936:3664c3y346syegcÐ2xkboagsdb fsaaggpasEs Quốc Khánh Pháp 

II T0 Lễ se fAgsiuyf6i e2 tt tua si Kết thúc chiến tranh thê giới lần I 
2 3)/U1/110711011060005608 1600108200000 100A000116/868E Ngày mất của William 
Shakespeare 

TÁ)O1212) 51x tà tlahueaodaitaluealsova 0501 saaisat Ngày thành lập Liên Hiệp Quốc 
1031/90.1409127BE TRE A0 8n yn  . Ngày thành lập ASEAN 


10. Tìm hiểu ý nghĩa và ghi nhớ những từ ngữ sau. Mỗi từ đúng được 4 
điểm. 

Cane (tiếng Ý — con chó) 

Crocodylidae (tên khoa học - cá sâu) 

Leche (tiếng Tây Ban Nha - sữa) 

Xán lạn (tiếng Việt — sáng sủa, rực rỡ) 

Doorstep (tiếng Anh — ngưỡng cửa) 

Sagacious (tiếng Anh - thông minh) 

Bourgeois (tiếng Anh — giai cấp tư sản) 

Aircraft (tiếng Anh — máy bay) 

Fromage (tiếng Pháp — pho mát) 

Contener (tiếng Anh - công ten nơ) 

Tổng điểm: Mức điểm trung bình từ 90 đến 200. Nếu bạn đạt được số điểm 
cao hơn mức này thì nghĩa là bạn có trí nhớ rất tốt. 


Nếu bạn chăm chỉ rèn luyện trí nhớ và tận dụng các phương pháp học được 


trong cuốn sách này có thể đạt điểm số từ 360 đến 380 (Tức là tỷ lệ thành 
công trung bình đạt 90-95%). Thậm chí bạn có thê đạt 400 điểm (100% câu 


trả lời đúng). 


Bạn có biệt... 


Dinh dưỡng với trí nhớ 

Nếu bạn muốn cải thiện trí nhớ của mình thì việc đầu tiên bạn phải làm là 
bảo vệ nơi lưu trữ nó, giống như việc bạn muốn xây một ngôi nhà bên, đẹp 
và khang trang thì nền móng phải vững chắc. Đó là một phân lý do tại sao 
ngày nay các công ty dược phẩm đua nhau giới thiệu đến người tiêu dùng 
các loại dược phẩm từ thực phẩm chức năng đến các loại thuốc bổ dưỡng 
cho trí óc hay não bộ. Nhưng thay vì tôn tiền sử dụng các sản phẩm đó, bạn 
hãy lựa chọn cho mình một chế độ dinh dưỡng khỏe mạnh hàng ngày bằng 
cách bồ sung qua chế độ ăn uống. Nó vừa giúp bạn tiết kiệm một lượng lớn 
tiền bạc mà hiệu quả lại cao hơn. 

Hãy bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng đủ dinh dưỡng, cung cấp năng 
lượng giúp tinh thần và cơ thể của bạn luôn tràn đây sinh lực. Các chuyên 
gia dinh dưỡng cho răng, bữa sáng là bữa chính trong ngày nên cần có đủ 
bốn nhóm thực phẩm: giàu glucid (tỉnh bột) (cơm, phở, bún, mì, cháo, bánh 
mì, xôi, khoai...), nhiều chất đạm (protein) (0hƒt, cá, tôm, trứng, đậu nành...), 
bồ sung chất béo (đấu thực vật, bơ), và khoáng chất và nguyên tô vi lượng 
(rau củ và trái cây). Không chỉ bữa sáng mà tất cả các bữa ăn còn lại cũng 
nên đầy đủ chất dinh dưỡng. Điều này sẽ cải thiện quá trình vận hảnh trí não, 
qua đó nâng cao trí nhớ nhờ giới hạn được sự tụt giảm đường huyết — tác 
nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến bộ não. 


Ngoài các bữa ăn chính, bạn nên dùng thêm các loại rau quả. Những loại rau 


quả này sẽ cung cấp các vitamin A, C, E, các khoáng chất, betacaroten, chất 
chống oxy hóa. Chúng giúp cho bộ não của bạn luôn trong tình trạng khỏe 
mạnh, ngăn chặn và loại bỏ các sốc tự do có hại. Bạn cũng có thê bổ sung 
thêm các vi chất như vitamin Bó, B12 bằng cách uống thuốc. Tuy nhiên, bạn 
chỉ nên sử dụng chúng khi cơ thể bạn không có khả năng hấp thu tốt dưỡng 
chất qua việc ăn uống. 

Bạn cũng nên ăn nhiều cá hơn thay vì thịt. Nghiên cứu cho thây rằng DHA 
trong cá kìm hãm sự lão hóa não, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ. Với trẻ em, 
nhiều công trình nghiên cứu cho thấy những trẻ được bồ sung DHA đạt điểm 
cao hơn trong các bài kiểm tra IQ, ít mắc phải các vân đề về hành vi vả cảm 
xúc, kỹ năng vận động cũng như trí não phát triển sớm hơn. Trong khi đó, 
omeøga-3 trong cá được cho là chất dẫn truyền để mở ra các trung tâm truyền 
thông trong các tế bào thần kinh. Thế nên nêu muốn thông minh, bạn hãy ăn 
nhiều cá. 

Một yếu tô quan trọng khác chính là nước. Chúng ta nên uống đủ nước. 
Nước là một trong những thành tố quan trọng nhất trong cơ thể, câu tạo nên 
các tế bào. Chiếm đến 70% bộ não, nước giúp cho bộ não luôn được duy trì 
khỏe mạnh, góp phân tăng cường trí nhớ. Khi bộ não có đủ nước, các chức 
năng hoạt động tốt, khi bị mất nước, não tiết ra cortisol — một loại hormone 
làm giảm khả năng lưu trữ thông tin hay nói cách khác là suy giảm trí nhớ. 
Nhiều người cho rằng uống nước lả điều hiên nhiên nhưng uống đúng cách 
lại là chuyện khác. Tùy theo thể trạng của mỗi người mả lượng nước đưa vảo 


cơ thể là khác nhau. Theo các nhà khoa học, trung bình một ngày bạn nên 


uống từ 1,5 đến 2 lít nước. Không uống dồn vào một vài lần mà phải chia ra 
thành nhiều lần uỗng, không chờ đến lúc thật khát mới uống. Và lượng nước 


uông tập trung nhiêu vào sáng sớm và giảm dân vào chiêu tôi. 


= 


F 
ft 





Khổ: AI (60cm x 84cm) 
Giá bán: 30.000 đồng 
Phát hành tháng 12 năm 2012 


Có bán tại các hiệu sách trên toàn quôc 


Tạo ebook: Tô Hải Triều 


